
Lư SĨ PHÁP 

Giáo Viên Trường THPT Tuy Phong 



ĐỢI SÔ VÀ 

GIẢI TÍCH 11 



CHƯƠNG 

II 


TỎ HỢP VÀ 

XÁC SUẤT 


0939989966 - 0916620899 

































LỜI NÓI ĐẦU 




Quý đọc giả, quý thầy cô và các em học sinh thân mến! 

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tự học môn Toán, 
tôi biên soạn cuốn giải toán trọng tâm ĐẠI SỐ VÀ GIẢI 
TÍCH 11. 


Nội dung của cuôn tài liệu bám sát chương trình chuân và 
chương trình nâng cao về môn Toán đã được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định. 

Nội dung gồm 4 phần 
Phần 1. Kiến thức cần nắm 

Phần 2. Dạng bài tập có hướng dẫn giải và bài tập đề nghị 
Phần 3. Phần trắc nghiệm có đáp án. 

Phần 4. Một số đề ôn kiểm tra 

Cuốn tài liệu được xây dựng sẽ còn có những khiếm 
khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý, đóng góp của quý 
đồng nghiệp và các em học sinh. 

Mọi góp ý xin gọi về số 0939989966 - 0916620899 
Email: lsp02071980@gmail.com 


Chân thành cảm ơn. 
Lư Sĩ Pháp 

Gv_Trường THPT Tuy Phong 












MỤC LỤC 


CHƯƠNG II. TỒ HỢP - XÁC SUẤT 


§1. QUY TẮT ĐẾM.Trang 1-6 

§2. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TÓ HỢP.Trang 7-16 

§3. NHỊ THỨC NIU-TƠN.Trang 17 - 22 

§4. PHÉP THỦ VÀ BIẾN CỐ.Trang 23 - 25 

§5. XÁC SUẤT CỦA BIÉN CỐ.Trang 26 - 32 

ÔN TẬP CHƯƠNG II.Trang 33 - 45 

TRÁC NGHIỆM CHƯƠNG II.Trang 46 - 64 

MỘT SỐ ĐÈ ÔN KIỂM TRA.Trang 65 - 68 

ĐÁP ÁN.Trang 69-71 











Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


CHƯƠNG II 


TỎ HỢP VÀ XÁC SUÁT 

—oOo— 


1. HAI QUY TẮC ĐẾM co BẢN 


ĩ 

Một sô kí hiệu 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 


Số phần tử của tập họp hữu hạn A, được kí hiệu là n(A ) hoặc A . Chẳng hạn: Nếu A = Ịa; b\ cỊ thí ta nói 


số phần tử của tập A là 3, ta viết n(A ) = 3 hay 


A 


= 3 


1. Qui tắc cộng 

Giả sử công việc có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có n cách chọn phương án 
Avàm cách chọn phương án B ( các cách chọn phương án A không trùng với bất cứ cách chọn nào của 
phương án B). Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi n + m cách. 

Tổng quát: 

Giả sử một công việc có thể thực hiện theo một trong k phương án Aj, Á 2 , .. .,Ab Có nj thực hiện phương 
án Au n 2 thực hiện phương án Ấ 2 ,... và Hk thực hiện phương án Aỵ. Khi đó công việc đó được thực hiện 
bời ni + ri2 + ...+ rik cách. 


❖ Giả sử A và B là các tập hợp hữu hạn, không giao nhau. Khi đó: /iỊẩuS) = + (1) 

❖ Công thức (1) có thể mở rộng theo hai hướng: 

a) Nếu A và 5 là hai tập hữu hạn bất kì thì /iỊẩuỉỊ = n|AjlnỊfiỊ-/iỊAn8Ị (2) 


b) Neu A Ị ,A 2 ,...,A m là các tập hợp tuỳ ý, đôi một không giao nhau thì 

n(A l vA ĩ v...vA m ) = n(A 1 ) + n(A 2 ) + ... + n(A m ) 

2. Qui tắc nhân 

Giả sử một công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo n cách. Với 
mồi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực 
hiện theo n.m cách. 

Tồng quát: 

Giả sử một công việc nào đó bao gồm k công đoạn . Công đoạn A 1 thể thực hiện theo ỈĨỊ cách, công đoạn 

A 2 có thể thực hiện theo ÌỈ 2 cách, . . .,công đoạn Ak có thể thực hiện theo rik cách. Khi đó công việc đó 
được thực hiện bởi nj. ri 2 ... rik cách. 


B. BÀI TẬP 


Bài 1.1. Trong một lớp có 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Hòi có bao nhiêu cách chọn 

a) Một bạn phụ trách lớp trưởng ? 

b) Hai bạn, trong đó có một nam và một nữ ? 

HD^Giải 

a) Theo quy tắc cộng, ta có 18 + 12 = 30 cách chọn một bạn phụ trách lớp trưởng ( hoặc nam hoặc nữ ) 

b) Muốn có hai bạn gồm một nam và một nữ, ta phải thực hiện hai hành động lựa chọn: 

Chọn một nam có 18 cách chọn, khi có một bạn nam rồi, có 12 cách chọn một bạn nữ 
Vậy theo qui tắc nhân, ta có 18.12 = 216 cách chọn thoả ycbt. 

Bài 1.2. Trên giá sách có 10 quyển sách tiếng Việt khác nhau, 8 quyển sách tiếng Anh khác nhau và 6 
quyển sách tiếng Pháp khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 

a) Một quyển sách ? 

b) Ba quyển sách tiếng khác nhau ? 

c) Hai quyển sách tiếng khác nhau ? 

HD^Giải 

a) Theo qui tắc cộng, ta có 10 + 8 + 6 = 24 cách chọn một quyển sách 


Đại sô và Giải tích 11 


1 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 




















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


b) Theo qui tắc nhân, ta có 10.8.6 = 480 cách chọn ba quyển sách tiếng khác nhau 

c) Theo qui tắc nhân, có 10.8 = 80 cách chọn một quyển sách tiếng Việt và tiếng Anh, có 10.6 = 60 cách 
chọn một quyển sách tiếng Việt và tiếng Pháp và có 8.6 = 48 cách chọn một quyển sách tiếng Anh và 

tiếng Pháp. Vậy có 80 + 60 + 48 = 188 cách chọn thoả ycbt. _ 

Bài 1.3. Từ các số 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, có bao nhiêu cách chọn một số hoặc là số chằn hoặc là số 
nguyên tố ? 

HD^Giảỉ 

Kí hiệu A = |2,4,6,8| là tập các số chẵn và tập = 12,3,5,7,Ị là các số nguyên tố 
Khi đó, số cách chọn một số hoặc là số chằn hoặc là số nguyên tố là A u B . 

Mặt khác, theo đề bài ta có ^(a) = = 4 và AnB =[ 2} hay «ỊAní] = l. Theo qui tắc cộng mờ 


rộng, ta có /ĩỊấuBỊ = n[Ả} + nịB} — n[A = 4 + 4-1 = 7 
Vậy có 7 cách chọn một số thoả ycbt. 

Bài 1.4. Trong một trường THPT, khối 11 có: 260 học sinh tham gia câu lạc bộ Tin học, 240 học sinh 
tham gia câu lạc bộ Toán học, 50 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ và 100 học sinh không tham gia câu 
lạc bô nào trong hai câu lạc bô nêu trên. Hỏi khối 11 của trường đó có bao nhiêu học sinh. 

” HD^Giải 

Gọi tập hợp học sinh khối 11 ở trường THPT tham gia câu lạc bộ Tinh học và câu lạc bộ Toán học lần 
lượt là A và B. 

Khi đó tập hợp học sinh khối 11 ờ trường đó tham gia câu lạc bộ (Tin học và Toán học) là A u B 
Theo bài toán, ta có n(A) = 260, n(B) = 240, n ( A n 2?) = 50 

Theo qui tắc cộng mờ rộng, số học sinh khối 11 tham gia câu lạc bộ (Tin học và Toán học) là 
n (A u B) = n(A) + n(B)-n (A n 5 ) = 260 + 240 - 50 = 450 
Vậy khối 11 ờ trường đó có 450 + 100 = 550 (học sinh) 

Bài 1.5. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số của nó đều chẵn ? 

HD^Giải 

Gọi số tự nhiên có hai chừ số đều chằn có dạng là ab , với a,be ị 0;2;4;6;8j và a ^ 0. 


Ta có: 


a 


scc 


4 


b 

—. Vậy có: 4.5 = 20 sô thoả ycbt 


Bài 1.6. Cho tập nền B = |l;2;4;5;7} . Có thể lập được từ B: 

a) Bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau? 

b) Bao nhiêu số chằn gồm 4 chữ số khác nhau? 

c) Bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau ? 


HD^Giải 


a) Gọi số gồm 4 chữ số khác nhau là abcd ; khi đó chọn các đối tượng a,b,c,de B,a^b^c^d 
Ta có: 5cc4f-4-3-2 ' Vậy có: 5 ' 4 ' 3 ' 2 = 120 sồ ' 


b) Gọi số gồm 4 chữ số khác nhau là abcd ; khi đó chọn các đối tượng a,b,c,deB,aAbAcAd 


Do số cần tìm là số chằn nên de {2;4}. Ta có: 



a 

b 

c 

d 

scc 

4 

3 

2 

2 


Vậy có: 4.3.2.2 = 48 số 

c) Ta đã có: 120-48 = 72 số. _ 

Bài 1.7 . Cho tập nền B = |0; 1;2; 3 }. Có thể lập được từ B: 

a) Bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau? 

b) Bao nhiêu số chằn gồm 4 chữ số khác nhau? 

c) Bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau ? 


HD^Giải 


Đại sô và Giải tích 11 


2 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 




























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Áp dụng cách giải như bài 1.6, nhưng lưu ý : Chọn số cần tìm abcd thì a ^ 0 

a) Đs: 18 số thoả ycbt 

b) Đs: 10 số thoả ycbt 

c) Đs: 8 số thoả ycbt 

Bài 1.8 . Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 

a) Có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau) 

b) Có 4 chữ số khác nhau ? 

HD^Giải 

Gọi số có bốn chữ số dạng abcd , trong đó a,b,c,d e Ịl, 5,6,7} 


a) Số có bốn 

chữ số không nhất thiết khác nhau 
a b c d 

Ta có: scc 

b) Số có bốn 

4 4 4 4 . vạy, meo qui tac nnan, ta co 4.4.4.4 — ZJ0 tso; 

, a b c d 

sVU-Tv Á n L nn Tn \Tn-w T nẮ A Q o 1 0/1 

cnư so Knac nnau. ìaco: A - 0 . vạy co 4.J.Z.1 — Z4 tso; 

Bài 1.9. Mọt kết sắt có 5 núm khoá riêng biệt, mồi núm khoá đều có vòng đánh số 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9. 

Một dãy 5 chữ số cho một cách mở kết. Có bao nhiêu phương án mở kết khác nhau? 

Đặt B = {0;1; 

HD^Giải 

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} Gọi abcde là một phương án mờ kết tuỳ ý cần tìm. 
a b c d e 

\ ĩn-t , r%A. 1/v5 1 AAAAA mUií/votíy hrt4- 

Ta cỗ: scc 

10 ỊQ 10 * vạy CO il) — iUUUUU pnương an mơ Ket. 

r \ r r 

Bài 1.10. Có bao nhiêu sô gôm ba chữ sô trong đó chỉ có đúng chữ sô 5 ? 


HD^Giải 


Gọi số cần tìm có dạng abc và a,b,ceị 0; 1; 2;3;4;5; 6;7; 8; 9 } . Đẻ sốthoảycbtcó ba khả năng xảy ra: 

THI. Các số có dạng 5 bc\{b ^ 5,c ^ 5), khi đó ta có 9 cách chọn b và 9 cách chọn b. 

Vậy có 9.9 = 81 số dạng 5 bc 

TH2. Các số có dạng a5ơ, (a ^ {O; 5 }, c ^ 5), khi đó ta có 8 cách chọn a và 9 cách chọn c. 

Vậy có 8.9 = 72 số dạng a5c 

TH3. Các số có dạng ab5\{a ^{0;5},ồ ^ 5), khi đó ta có 8 cách chọn a và 9 cách chọn b. 


Vậy có 8.9 = 72 số dạng ab5 

Tóm lại ta có: 81 + 72 + 72 = 225 số thoả ycbt. 

Bài 1.11 . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số mà các chữ số đều lớn hon 4 và đôi một khác nhau ? 

HD^Giải 

Đặt B = |5,6,7,8, 9 } . Gọi dạng số cần tìm là abcde , a,b,c,d,ee B 


Ta có: 


a 


scc 


b c d 

4 3 2 


e _ _ _ , 

-. Vậy có: 5.4.3.2.1 = 120 sô thoả ycbt 


Bài 1.12. Cho 8 chữ số 0;1;2;3;4;5;6;7. Từ 8 chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số, mồi số gồm 4 chữ 
số đôi một khác nhau và không chia hết cho 10 ? 


HDìgkGiải 

Đặt 5 = {0;1;2;3;4;5;6;7}. Gọi 4 số cần tìm có dạng a Ị a 2 a 3 a 4 , a. ^ a ; i ^ j,a Ị ^ 0,i,j = 1,4 ,a.e B 


Do bốn số không chia hết cho 10 nên a 4 ^ 0. Ta có: 
Vậy có : 6.6.5.7 = 1260 cách chọn số thoả ycbt. 



a x 

a 2 

a 3 

a 4 

scc 

6 

6 

5 

7 


Đại sô và Giải tích 11 


3 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 










































Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

Bài 1.13. Từ 5 chữ số 0;1;3;5;7 có thể lập được bao nhiêu số, mồi số gồm 4 chữ số khác nhau và không 
chia hết cho 5? 


Gọi 4 số cần 

không chia hí 

HD^Giải 

tìm CÓ dạng a x a 2 a 3 a 4 , a. ^ a ; a { ± 0 .Trong đó a { , a 2 , a v a 4 E B = Ịo; 1; 3; 5; 7 Ị và do bốn số 
!t cho 5 nên a 4 {0; 5 ] . 

Ổị ^3 r 

Ta CÓ: scc 

. vạy co : 5.D.D.L — J4 cacn cnọn so tnoa ycDt. 

J J J 

Bài 1.14. Có bao nhiêu số chằn gồm 6 số khác nhau đôi môt trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ ? 


HD^Giải 


Gọi số có 6 chữ số cần tìm có dạng: a x a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 , a. ±a \a x ± 0, trong đó 

a v a 2 ,a 3 ,a 4 ,a 5 ,a 6 E B = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9] . Do chữ số đầu tiên là số lẻ nên a { E Ịl, 3,5,7,9} và vì là số 
chằn nên a ố E Ị0;2;4;6;8Ị . Ta có: 



a x 

a 2 

a 3 

a 4 

a 5 

a 6 

scc 

5 

8 

1 

6 

5 

5 


Vậy ta có: 5.8.7.6.5.5 = 42000 số chọn thoả ycbt. 


Bài 1.15. Cho 5 chữ số 0;1;2;3;4. Từ 5 chữ số đó có thể lập được bao nhiêu số chằn có 5 chữ số sao cho 
trong mồi chữ số đó, mồi chữ số trên có mặt đúng một lần ? 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng là abcde , a,b,c,d,ee B =|0;l;2;3;4Ị(ữ ^ 0 và e là số chẵn nên ee |0;2;4} . Khi 
đó ta xét 3 trường hợp của e. 

THI. Số có dạng abcdO. Chọn a,b,c,de B = |l;2;3;4|thì ta có: 4.3.2.1 =24 số chằn dạng abcdO 
TH2. Số có dạng abcde , e E |2; 4| có 2 cách chọn, chọn a E B = Ịl; 2; 3; 4 ] \ ỊểỊ có 3 cách chọn, 
chọn b E B - Ịo; 1; 2; 3; 4 Ị \ ịe; aj có 3 cách chọn, chọn c E B = Ịo; 1; 2; 3; 4 Ị \ ịe; a; bj có 2 cách chọn và chọn 

de B = Ị0;l;2;3;4Ị\Ịe;a;è;cỊcó 1 cách chọn. Vậy: 2.3.3.2.1 = 36. 

Vậy có: 24 + 36 = 60 số thoả ycbt 


Bài 1.16. Một trường tiểu học có 50 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, trong đó có bốn cặp anh 
em sinh đôi. Nhà trường cần chọn một nhóm 3 học sinh trong 50 học sinh trên dự Đại hội cháu ngoan Bác 
Hồ sao cho trong nhóm không có cập anh em sinh đôi nào. Hòi có bao nhiêu cách chọn ? 

HD^Giải 

Một nhóm 3 học sinh sao cho không có cặp em học sinh sinh đôi nào, nên ta có các TH sau: THI. Trong 
nhóm có 3 người có 1 người trong bốn cặp sinh đôi. 

Chọn 1 người trong bốn cặp sinh đôi có 8 cách chọn người thứ nhất, có 50 - 8 = 42 cách chọn người thứ 2 
và có 41 cách chọn người thứ 3. Vậy có 8.42.41 = 13776 cách chọn. 

TH2. Trong nhóm 3 người không có ai trong bốn cập sinh đôi. Có 42 cách chọn người thứ nhất, 41 cách 
chọn người thứ hai và 40 cách chọn người thứ ba. Vậy có 42.41.40 = 68880 cách chọn 
Tóm lại có: 13776 + 68880 = 82656 cách chọn 


Bài 1.17. Có 5 con đường nối hai thành phố X và Y, có 4 con đường nối 2 thành phố Y và z. Muốn đi từ 
X đến z phải qua Y. 

a) Hỏi có bao nhiêu cách chọn đi từ X đến z qua Y ? 


Đại sô và Giải tích 11 


4 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 





























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


b) Có bao nhiêu cách chọn đường đi từ X đến z rồi về lại X bằng những con đường về không trùng với 
đường đã đi khác nhau ? 

HD^Giải 

a) Có 5 cách chọn đường đi từ X đến Y và có 4 cách chọn đường đi từ Y đến z. Do đó có 4.5 = 20 cách 
chọn đường đi từ X đến z qua Y. 

b) Khi trờ về từ z đến Y thì còn 3 con đường để chọn: có 3 cách chọn. Từ Y trờ về X thì có 4 con đường 

để chọn: có 4 cách chọn. Do đó có 3.4 = 12 cách chọn đường đi về không qua con đường đã đi. Vậy có tất 

cả: 20 . 12 = 240 cách chọn đường đi và về trên tuyến đường từ X đến z qua Y bằng những con đường 
khác nhau. 

Bài 1.18. Có 4 con đường từ A đến B, 2 con đường nối từ B đến c và 3 con đường nối từ c đến D. 

a) Có bao nhiêu cách đi từ A đan D mà qua B và c chỉ một lần? 

b) Có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ? 

HD^Giẫi 

a) Từ A đến B có 4 con đường, từ B đến c có 2 con đường, từ c đến D có 3 con đường. Từ A muốn đến 
bắt buộc phải đi qua B và c. 

Vậy theo qui tắc nhân, số cách đi từ A đến D là 4.2.3 = 24 ( cách) 

b) Tương tự, ta có số cách đi từ A đến D rồi trờ về A là 4.2.3.3.2.4 = 24 2 = 576 (cách) 

Bài 1.19. Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác 
nhau và chữ số 2 và 3 đứng cạnh nhau? 

HD^Giảỉ 

Số có 6 chữ số và chữ số 2 đứng cạnh số 3. Ta xem (23) là số a. Khi đó gọi số cần tìm là abcde (thay vì 
có 6 chữ số), trong đó a,b,c,d,ee B = {0;1;2;3;4;5} . Ta có: 4 cách chọn a, 4 cách chọn b, có 3 cách 

chọn c, có 2 cách chọn d và có 1 cách chọn e, mà chữ số 2, 3 đứng cạch nhau nên nó là hoán vị cho nhau. 
Vậy có : 4.3.2.1.2 = 192 số thoả ycbt. 

Bài 1.20. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. 

a) Nhà trường cần chọn một học sinh khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hòi nhà trường có bao 
nhiêu cách chọn? 

b) Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam, một nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. 
Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn? 

HD^Giải 

a) Nhà trường cần chọn một học sinh nên: Chọn nam có 280 cách chọn và có 325 cách chọn nữ. Vậy có: 
280 + 325 = 605 cách chon. 

b) Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ, nên có: Chọn nam có 280 cách chọn 
và ứng với cách chọn nam ta có 325 cách chọn nữ. 

Vậy co: 280.325 = 91000 cách. _ 

Bài 1.21. Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 4000 có 4 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1, 3, 5, 7 nếu: 

a) Các chữ số của nó không nhất thiết khác nhau ? 

b) Các chữ số của nó khác nhau ? 

HD^Giải 

a) Gọi các số như vậy có dạng abcd với ae { 5 , 7 } , còn b, c và d thuộc { 1 , 3 , 5 , 7 }. Do đó 
Số các số cần tìm là 2.4.4.4 = 128 số 

b) Chữ số a có 2 cách chọn, chữ số b có 3 cách, chọn c có 2 cách và d có 1 cách. Vậy có 2.3.2 = 12 cách 
chọn số như vậy. 

Bài 1.22. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng (2000; 3000) có thể tạo nên từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 
nếu: 

a) Các chữ số đó không nhất thiết khác nhau ? 

b) Các chừ số của nó khác nhau? 

HD^Giải 

a) Các số lẻ trong khoảng (2000; 3000) có dạng 2 abc với a,be { 1 , 2 ,3,4,5,6} và ce { 1 , 3 , 5 } . 


Đại sô và Giải tích 11 


5 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 

























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Vậy có 6.6.3 = 108 số 

b) Chữ số c có 3 cách chọn, b có 4 cách chọn và a có 3 cách chọn. Vậy có 3.4.3 = 36 số. _ 

Bài 1.23 . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và nằm trong khoảng (2000; 4000). 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng abcd . 

Số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và nằm trong khoảng (2000; 4000) nên a có thể chọn là 2 hoặc 3. 

Do vậy: số cách chọn a là 2 cách 
Số cách chọn b là 9 cách 
Số cách chọn c là 8 cách 
Số cách chọn d là 7 cách 
Vậy: 2.9.8.7 = 1008 (số) 

c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 1.24. Giữa hai thành phố A và B có 5 con đường đi. Hòi có bao nhiêu cách đi từ A đến B rồi trở về A 
mà không có đường nào được đi hai lần ? 

Bài 1.25. Có bao nhiêu số nguyên dương gồm không quá ba chữ số khac nhau ? 

Bài 1.26. Một lớp có 40 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao: bóng đá và bóng 
chuyền. Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn bóng chuyền. Hòi có bao nhiêu em đăng kí 
cả hai môn thể thao ? 

Bài 1.27 . Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta có thể lập được bao nhieu số gồm 5 chữ số khác nhau và 
trong đó phải có mặt chữ số 5. 

Bài 1.28 . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau? 

Bài 1.29 . Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau có thể lập từ các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 ? 

Bài 1.30 . Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được: 

a) Bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau ? 

b) Bao nhiêu số tự nhiên chằn gồm 5 chữ số khác nhau ? 

Bài 1.31 . Có thể lập ra bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau và số đó phải chia hết cho 5, đồng 
thời số 1 phải xuất hiện ờ một trong ba vị trí đầu tiên ? 


Đại sô và Giải tích 11 


6 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 

















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§2. HOÁN VỊ - CHỈNH HỌP - TỎ HỢP 

A. KIÉN THỨC CÀN NẮM 

GIAI THỪA 

Cho ne N*, tích số 1,2,...,n được gọi là n giai thừa. Kí hiệu n!. Vậy n! = 1.2.3...n với ne N 
Qui ước: 0! = 1; 1! = 1 
Ta suy ra các kết quả sau: 

n! = n.(n- 1)! = n.(n- l).(n-2)! = n.(n- l)(n-2)...2.1 

, * v n\ 

Nêu n,me N và n > m thì: — = n(n-\){n-2)...{m + 1) 

m\ 

Ví dụ: 5! = 5.4.3.2.1 =120; 10! = 10.9! = 10.9.8! = 10.9.8.7! = 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 
20! 

= 20.19.18 = 6840 
17! " 

I. HOÁN VỊ 


1. Định nghĩa: 

Cho tập hợp A có n phần tử (n > 1). Khi sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự, ta được một hoán vị các 
phần tử của tập A( gọi tắt là hoán vị của A) 

2. Số hoán vi của n phần tử : Kí hiẽu p n . P n - n\ - n.(n- l).(/i-2) . . .2.1 

II. CHỈNH HOP 

1. Đinh nghĩa : Cho tập hợp Acó n phần tử và số nguyên k. Khi lấy ra k phần tử của A(ỉ<k<n)\ầ sắp 
xếp k phần tử này theo một thứ tự, ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử của A(gọi tắt là chỉnh hợp 
chập k của A) 

2. Số chỉnh hơp chập k của n phần tử : Kí hiệu A k (n,ke N*) 

A k n = -— = ft(n-l)...(ft-/: + l) 

[n-ky. 

r n\ n\ 

Nêu k = n thì A n n = = ~Ỷ = n ! = P n . Vậy một chỉnh hợp n chập n được gọi là một hoán vị của n 

phần tử, từ đó suy ra: A n n = A k n .A"~*; 1 < k < n 

III. TỎ HỢP 

1. Định nghĩa: Cho tập A có n phần tử và số nguyên k với 1 < k < n . Mồi tập con của A có k phần tử được 
gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A ( gọi tắt là một tổ hợp chập k của A) 

2. Số tồ hợp châp k của n phần tử : Kí hiệu c k (ỉ<k<n,ne N*), 


c k = ————— 

n k\(n — k)\ 
3. Tính chất: 


Hay c k = — = n ( n - ] )( n ~ 2 )-( n - k + ỉ ) _ K 

y " k\{n-k)\ kĩ kĩ 


a) C°=l = C n :Cl=rr,ne N* 

' n n 7 n 

b) C*=C" _t ; 0 <k<n 

ỵ n n 7 


c) c* =c* + c* _1 ; 1 <k<n 

' n +1 n n 7 


d) yc* =C° + C l +C 2 +... + C n =2 n ;0 <k<n 

7 / 4 n n n n n 

k =0 

B. BÀI TẬP 

Bài 2.1 . Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 học sinh vào ngồi trong một cái bàn dài đủ chỗ ngồi. 

HD^Giải 

Mỗi cách sắp xếp 4 học sinh vào 4 chỗ ngồi là hoán vị của 4 phần tử. 

Vậy số cách sắp xếp là: p n = 4! = 4.3.2.1 = 24 cách. 


Đại sô và Giải tích 11 


7 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 
























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 2.2 . Có bao nhiêu cách sắp xếp chồ ngồi cho 10 người khách vào mười ghế kê thành một dãy ? 

HD^-Giải 

Mồi cách sắp xếp chồ ngồi của 10 khách theo hàng ngang cho một hoán vị của 10 và ngược lại. 

Vậy có 10! cách sắp xếp _ ___ 

Bài 2.3. Có thê lập được bao nhiêu sô gôm 4 chữ sô khác nhau tử các chữ sô 1,2,3,4 ? 

" HDìs.Giải 

Trên tập nền B = Ịl; 2; 3; 4-Ị . Gọi số cần tìm có dạng abcd. 

Đe thành lập số gồm bốn chữ số đó ta cần xếp 4 chữ số của tập nền B vào 4 vị trí hàng nghìn a, hàng trăm 
b, hàng chục c và hàng đơn vị d. Vậy có tất cả: P4 = 4! = 24 số thoả ycbt. (Dùng quy tắc đếm để giải bài 
này) _ 

Bài 2.4. Có thể lập được bao nhiêu chữ số lẻ gồm năm chữ số khác nhau từ tập B = Ịo; 1 ; 2; 3; 4 Ị 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng abcde\a ^ 0 ;ee Ịl;3Ị . Ta xét hai trường hợp: 


THI. Dạng số: abcdl\a ± 0. Chọn ae |2;3;4j có 3 cách chọn, chọn b,c,de |0;2;3; 4 Ị \ ỊíơỊ thì số cách 

chọn là số cách sắp xếp ba số tuỳ ý của tập Ịo; 2; 3; 4 Ị \ ỊứỊ vào nghìn b, hàng trăm c và hàng chục d. Nên 
có P3 = 3! = 6 cách. 

Vậy có :3.6 = 18 số dạng abcdỉ 


TH2, Dạng số abcdy,a ± 0 .Lí luận tương tự ta có 18 số dạng abcdĩ 
Tóm lại, ta có: 18 + 18 = 36 số thoả ycbt. 


Bài 2.5. Trong một vòng loại Olympic, trên tám đường bơi, 8 vận động viên không cùng một lúc về 
đích. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp hạng xảy ra ? 

— HD^Giải 

Tất cả 8 vận động viên đều về đích nhưng không cùng một lúc( không ai đến đích cùng với một người 
khác) trên 8 đường bơi, thì cách sắp xếp hạng 8 vận động viên là một hoán vị của 8 phần tử khi sắp xếp 
vào 8 vị trí (thứ hạng) phân biệt, không lặp. 

Nên ta cổ: Pg = 8! = 40320 kết quả. _ 

Bài 2.6. Tính tổng s của tất cả các số gồm 4 chữ số khác nhau và số đã lập được từ nền 
B = jl;2;3;4] bằng phép hoán vị ? 

HD^Giải 

Phép hoán vị trên nền B cho ta thành lập các số gồm bốn số khác nhau là: P4 = 4! = 24 số 
Đe ý rằng, tất cả các số đều viết dưới dạng cặp đôi như sau: 


1234 

4321’ 


• < 


1243 

4312 


• < 


1423 

4132 


• < 


1432 

4123 


• < 


4123 

1432 


• < 


2341 

3214 


• < 


3241 

2314 


• < 


3421 

2134 


• < 


3124 

2431 


• < 


tất cả 24 số, sắp xếp như trên từng cặp trong 12 cặp có tổng là 5555. 
Vậy tổng s = 12.5555 = 66660. 


2413 
3142 ; 


• < 


4213 

1342 


• < 


4231 

1324 


có tổng 


Bài 2.7. Chứng minh rằng trên tập B = Ịl; 2; 3; 4; 5; 6; 7 } có thể lập thành được các số gồm bảy chữ số khác 
nhau mà tổng của chúng thì chia hết cho 720. 


HD^Giải 

Phép hoán vị P7 = 7! = 5040, cho ta số các số gồm 7 chữ số khác nhau thành lập được từ B. Đe ý rằng 


5040 


trong 5040 số tìm được, ta luôn viết được: = 2520 cặp số có tổng là 8 888 888 


Như 


1234567 


• < 


7654321 
Mà 720 = 90.8 và 


2134567 

6754321 


• < 


3124567 

5764321 


;....Nên tổng s của chúng là: s = 2520.8888888 


2520:90 = 28 


8888888:8 = 1111111 


.Vậy s chia hết cho 720 (thoả ycbt) 


Bài 2.8. Có bao nhiêu cách xếp năm bạn học sinh A,B,C,D và E vào một chiếc ghế dài đủ năm chồ ngồi 


Đại sô và Giải tích 11 


8 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 


















































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


sao cho: 

a) Bạn c ngồi chính giữa? 

b) Hai bạn A và E ngồi ờ hai đầu ghế? 

HD^Giải 

a) xếp c ngồi chính giữa có l(cách), xếp A, B, D, E vào bốn chỗ còn lại có P 4 = 4! = 24 (cách). Vậy có 
tất cả là 24 cách xếp thoả ycbt. 

b) xếp A, E ngồi ở hai đầu ghế có 2! = 2 (cách), xếp B, c, D vào ba chỗ còn lại có 3! = 6 (cách). Vậy có 
tất cả là 2.6 = 12 cách thoả ycbt. 

Bài 2.9. Trong một phòng học có hai bàn dài, mồi bàn có 5 ghế. Người ta muốn xếp chồ ngồi cho 10 học 
sinh gồm 5 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi, nếu: 

a) Tất cả các học sinh ngồi tuỳ ý ? 

b) Tất cả học sinh nam ngồi một bàn và học sinh nữ ngồi một bàn? 

HD^Giải 

a) Hai cái bàn và 10 ghế, nên khi xếp 10 học sinh ngồi tuỳ ý, đó là hoán vị của 10 học sinh ứng với 10 
ghế. Vậy có Piọ = 10! = 3 628 800 cách thoả ycbt. 

b) Ta có: 5 ghế xếp cho 5 học sinh nam có: 5! cách xếp và 5 ghế xếp cho 5 học sinh nữ có : 5! cách xếp. 
Vậy hai cái bàn có: 2.(5 !)(5!) = 28800 cách xếp thoả ycbt. 

Bài 2.10. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau lấy từ 0; 2;3;6;9? 

HD^Giảỉ 

Tập nền B = |0;2;3;6;9Ị. số chằn là những số có tận cùng là 0; 2 và 6 từ tập nền B 

- Nếu môt số có 5 chữ số tận cùng là 0 thì bốn chữ số đầu là hoán vị của 2; 3; 6 ;9. tacó P 4 = 4! số như 
vậy. 

- Neu một số có 5 chữ số tận cùng là 2 thì bốn chữ số đầu là hoán vị của 0; 3; 6 ; 9 trong đó loại bò đi các 
hoán vị đầu là 0. Ta có: P 4 = 4! Trong đó P 3 = 3! hoán vị bắt đầu là 0. Vậy có 5 chữ số tận cùng là 2 là: P 4 
-P 3 = 4! - 3! 

- Tương tự cho 5 chữ số tận cùng là 6 là: P 4 - P 3 = 4! - 3!. 

Tóm lại có tất cả là: 4! + 4! - 3! + 4! - 3! = 60 thoả ycbt. _ 

Bài 2.11 . Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng dọc. 

a) Có bao nhiêu cách xếp khác nhau ? 

b) Có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh cùng giới tính đứng kề nhau ? 

HD^Giai 

a) Cách xếp 10 học sinh thành một hàng dọc là: 10! = 3 628 800 cách 

b) Giả sử học sinh nam xếp vào vi trị chằn có: 5! (cách), học sinh nữ xếp váo vị trí lẻ có: 5! (cách). Sau đó 
đổi chồ: chằn cho nữ và lẻ cho nam nên có: 2 !(cách) 

Vậy có: 5!.5!.2! = 28800(cách) _ 

Bài 2,12 . Có bao nhiêu số gồm 7 chữ số khác nhau đôi một được lập bằng cách dùng bảy chữ số 
1;2;3;4;5;7;9 sao cho 2 chữ số chẵn không nằm liền nhau ? 

HD^Giảỉ 

Các số có 7 chữ số lấy từ tập B = Ịl; 2; 3; 4; 5; 7; 9 } là một hoán vị của 7 phần tử. 

Vậy số cần tìm là: P 7 = 7! (số). 

Các số có 7 chữ số mà 2 chữ số chẵn 2; 4 đứng kề nhau là: 2!. 6 ! (số). 

Vậy số thoả ycbt: 7! - 2!. 6 ! = 3600(số) 

Bài 2,13 . Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 10 bạn, trong đó có An và Bình, vào 10 ghế kê thành hàng 
ngang, sao cho: 

a) Hai bạn An và Bình ngồi cạnh nhau ? 

b) Hai bạn An và Bình không ngồi cạnh nhau? 

HD ^ Giải 

a) Có 2.9 =18 cách xếp chồ cho An và Bình ngồi cạnh nhau, 8 bạn kia được xếp vào 8 chồ còn lại. Vây 
có 8 ! Cách xếp 8 bạn còn lại và do đó có 18.8! cách xếp sao cho An và Bình ngồi cạnh nhau. 

b) Có 10! Cách xếp chồ ngồi cho 10 bạn. Từ đó có 10! - 18.8! = 72.8! cách xếp chỗ cho 10 bạn mà An 
và Bình không ngồi cạnh nhau. 

Bài 2.14. Có 6 học sinh được xếp ngồi vào 6 chỗ đã ghi số thứ tự trên mặt bàn dài. 


Đại sô và Giải tích 11 


9 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) Tìm số cách sắp xếp 6 học sinh này ngồi vào bàn ? 

b) Tìm số cách sắp xếp 6 học sinh này sao cho hai học sinh A và B không ngồi cạnh nhau? 

" HD^Giảỉ 

a) Mồi một cách sắp xếp 6 học sinh ngồi vào 6 chỗ có ghi số thứ tự là một hoán vị 6 phần tử. Vậy số cách 
sắp xếp là: Pô = 6 ! = 720(cách). 

b) Mồi một cách sắp xếp A và B hoặc B và A theo thứ tự đó ngồi cạnh nhau là một hoán vị của 5 phần 
tử. Vậy cách xếp A và B ngồi cạnh nhau là: 2 .P 5 = 2.5!(cách) 

Vậy số cách sắp xếp cần tìm là: 720 - 2.5! = 480(cách) 

Bài 2.15. Từ ba đỉnh của tam giác ABC có thể lập được bao nhiêu vectơ khác vectơ o . 

HD^Giải 

Hai điểm bất kì phân biệt xác định được hai vectơ khác vectơ o . Từ ba đỉnh A, B, c của tam giác ABC 
thì không có điểm nào thẳng hàng và hai điểm tuỳ ý thì luôn phân biệt nhau. Do đó ta lấy hai điểm tuỳ ý 
trong ba điểm thì số vectơ lập được là chỉnh hợp chập 2 của 3 phần tử 

Vậy: AÌ - — —— - = 3.2 = 6 (vectơ) 

3 (3-2)! _ 

Bài 2.16. Cho một đa giác lồi có 15 cạnh. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ o với điểm đầu và điểm 
cuối là các đỉnh của đa giác ? 

HD^Giải 

Đa giác lồi có 15 cạnh nên có 15 đỉnh , hai đỉnh thì luôn phân biệt nhau và cứ 3 đỉnh thì không thẳng 
hàng. Do đó ta lấy 2 điểm tuỳ ý trong 15 điểm thì số vectơ lập được là một chỉnh hợp chập 2 của 15 phần 

15! 

tử. Vậy sô vectơlà: Ạ 2 _ = ——- =15.14 = 210 (vectơ) 

_ 15 (15-2)! ___ 

Bài 2.17. Một câu lạc bộ Toán học lúc thành lập có 14 thành viên, cần bầu chọn ra một thành viên làm 
giám đốc CLB, một thành viên làm phó giám đốc CLB và một thành viên làm kế toán trưởng CLB. Hỏi 
có bao nhiêu cách chọn để bầu mà không có ai kiêm nhiệm ? 

HD^Giải 

Khi bầu chọn 3 thành viên trong 14 thành viên ra làm giám đốc, phó giàm đốc và kế toán trường (k < n) 
thì thứ tự cần đảm bảo. 

, , x _ 11/V f 1V - 14! 

Nên cách sô cách chọn đê bâu người không kiêm nhiệm là: A ía = ——— = 2184 (cách) 

14 (14 _ 3)! 

Bài 2.18. Có bao nhiêu số nguyên dương gồm 5 chữ số khác không và khác nhau đôi một? 

HD^Giải 

Mỗi số cần tìm có dạng: a Ị a 2 a 3 a 4 a 5 , trong đó a. ^ a. ; i ^ j và a. E {l;2;3;4;5;6;7;8;9},í' = l,...,5. Như 
vậy ta có thể coi mồi số dạng trên là một chỉnh hợp chập 5 của 9 chữ số. Vậy số cần tìm là: 

A 0 5 = —^— = 15120 (số) 

9 (9-5)! ___ 

Bài 2.19. Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông 
hoa vào ba lọ đã cho ( mỗi lọ cắm một bông)? 

T HD ^ Giải 7777 

Vì bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ cắm hoa khác nhau nên mồi lần chọn ra ba bông hoa để cắm vào 
ba lọ, ta có một chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử. Vậy số cách cắm hoa vào ba lọ khác nhau là: 

A!= —= 210 (cách) 

7 (7-3)! 

Bài 2.20. Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn tử 6 bóng đèn khác nhau? 

HD^Giải 

Mắc nối tiếp 4 bóng đèn từ 6 bóng đèn khác nhau là một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử. Vậy số cách 

mắc là: A A , = ã' = 360 (cách) 

6 (6-4)! 


Đại sô và Giải tích 11 


10 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 
































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 2.21. Từ nền B = |0;l;3;5;7j có thể lập được bao nhiêu số gồm ba chữ số khác nhau ? 


HD^Giải 


Gọi số cần tìm có dạng: abc\a ^ 0 và xét hai thường hợp 
THI. Chọn ae B\ỊoỊ =^> có 4 cách chọn 

TH2. Chọn b,ce B\ |ứ| tương đương việc sắp xếp 2 chữ số tuỳ ý của b,ce B\ Ia] vào hai vị trí 


4! 


còn lại (k < n và tình thứ tự phải đảm bảo) => có A: = —— = 12 cách chọn 

4 (4-2)! 

Vậy số cần tìm là: 4.12 = 48 (số) 

Cách khác: số có nghĩa và không có nghĩa gồm ba chữ số lập được từ B là một chinh hợp chập 3 của 5 


phần tử trong B. A 3 = 


5! 


£ £ r > r r 

- 60 (sô). Sô các sô nghĩa: 0 bc cân loại bỏ đi tương đương việc săp xêp 


5 (5-3)! 

b,ce |l;3;5;7} vào hai vị trí cò lại và tính thứ tự phái bảo đảm. số đó là chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử: 

4 =77^V7 = 12 (SỐ). 

4 (4-2)! 

Vậy số cần tìm là: 60 - 12 = 48 số 



HD^Giải 


Gọi số cần tìm là: abcde\a ^ 0;ee {0;2;4j-và a,b,c,de |0; 1;2;3;4; 5 } . Xét các trường hợp: 


5! 


THI. Dạng số abcd0',a A 0, Chọn a,b,c,de |l;2;3;4; 5 } có A 4 = — = 120(số dạng abcdO ) 


(5-4)! 


TH2. Dạng số abcd2\abcdA\a ± 0. Chọn ae|l;3;4;5} hay ae |l;2;3;5Ịđều có 4 cách chọn, chọn 


4! 


a,b,c,de |l;2;3;4; 5} có Aị = ^! = 24 số. Vậy số dạng abcd2;abcd4;a^0 có 2.4.24 = 192(số) 

Vậy số cần tìm là: 120 + 192 = 312 (số ) 

Bài 2.23. Với tập nền B = |0;1;2;3;4;5;6], ta có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau và 
trong đó phải có mặt chữ số 5 ? 


HD^Giải 


Gọi số cần tìm có dạng: abcde\a ^0',a,b,c,d,ee B. số có 5 chữ số phải có mặt chữ số 5 ta xét các 
trường hợp: 

6 ! 


THI. Dạng 5bcde,chọn b,c,d,ee |0;1;2;3;4;6} có A 4 =——— = 360(số) 


(6-4)! 


TH2. Dạng các a5cdeịab5de,abc5e-,abcd5y,a ^0. Chọn ae |l;2;3;4;6]có 5 cách chọn, chọn 


5! 


b, c, d e {0; 1; 2; 3; 4; 6} \ {fl} có A 5 3 = = 60 (số). 

Có bốn số dạng trên nên có 4.60 =1200 (số) 

Vậy có 360 + 1200 = 2560 số thoả ycbt. 


Bài 2.24. Từ 7 chữ số 0;1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số chằn, mồi số gồm 5 chữ số khác nhau? 


HD^Giải 


Số cần tìm có dạng abcde, a ± 0; a, b, c, d, e e B = Ịo; 1; 2; 3; 4; 5; 6} và là số chằn. 


6 ! 


THI. Dạng abcd O.Chọn a,b,c,de Ị1;2;3;4;5;6} có A 4 = ——— = 360 số dạng abcd 0 


(6-4)! 


Đại số và Giải tích 11 


11 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 












































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


TH2. Dạng các abcd2ÌabcdA,abcd6y,a^ 0. Chọn ae |l;3;4;5;6}\je} có 5 cách chọn, chọn 


5! 


b,c,de |0;l;3;4;5;6Ị\{a;e}có Aị = =60 (số). 


(5-3)! 


Vậy có 5. 60 = 300 số dạng abcd2 
Có ba số dạng trên nên có: 3.300 = 900 số 

Tóm lại cổ: 360 + 900 = 1260 số thoả ycbt. _ 

Bài 2.25. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 (chữ số hàng vạn khác 0)? 

HDìs.Giải 

Số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 có dạng: abcd0\a A 0 trong đó 


a,b,c,de B = {l;2;3;4;5;6;7;8;9)do a ± 0, khi đó ta có A„ = 9 • = 3024 số thoả ycbt. 

1 J (9 — 4)! 

Bài 2.26 , Cho 6 chữ số 1;2;3;4;5;6. Có thể tạo ra bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau? Trong đó có bao 
nhiêu số chia hết cho 5 ? 

HDìs.Giải 

Số gồm bốn chữ số khác nhau có dạng abcd;a 0 trong đó 


a,b,c,de B = \ì\ 2;3; 4; 5;6) nên ta có: A t = — ã' =360(số). 

1 J (6-4)! 

Số abcd\a ± 0 chia hết cho 5 khi d = 5 và chọn a,b,ce Ịl;2;3;4;6Ịcó 



5! 

(5-3)! 


= 60 (số) 


Bài 2.27. Từ tập nền B = Ịo; 1; 2; 3; 4; 5; 6} có thể lập được : 

a) Bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau ? 

b) Bao nhiêu số tự nhiên chằn gồm 5 chữ số khác nhau ? 

HD^Giải 


a) Nếu kể cả trường hợp số 0 đứng đầu, thì ta có: /4 3 số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau. 

Trong A^ các số đó gồm có Ag số gồm 5 chữ số mà chữ số 0 đứng đầu. Vậy số gồm 5 chữ số khác nhau 


lập từ tập nền B là: A^ - Aị = 2160 (số) 
b) Xem bài 2.22 

Bài 2.28. Xét các chữ số gồm 9 chữ số, trong đó có 5 chữ số 1 và 4 chữ số còn lại là 2,3,4,5. Hỏi có bao 
nhiêu số như thế, nếu: 

a) 5 chữ số 1 được xếp kề nhau ? 

b) Các chữ số được xếp tuỳ ý ? 

HD^Giải — 

a) Gọi nhóm 11111 là số a. Bài toán yêu cầu ta cần sắp xếp năm số : a,2,3,4,5 vào 5 vị trí khác nhau, số 
cách sắp xếp là: P5 = 5! = 120 số thoả ycbt. 

b) Lập một số có 9 chữ số thoả mãn yêu cầu, thực chất là việc xếp bốn số 2,3,4,5 vào 4 vị trí tuỳ ý trong 9 
vị trí, còn 5 vị trí còn lại thì chữ số 1 lặp 5 lần. 


Vậy có: A 3 - 9' -3024 số thoả ycbt. 

2 (9-4)! ___ 

Bài 2.29. Cần phân công ba bạn từ một tồ có 10 bạn để trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách phân công khác 
nhau ? 

— HDìs.Giải 

Ket quả của sự phân công là một nhóm gồm ba bạn, tức là một tổ hợp chập 3 của 10 ban. Vậy số cách 


phân công là: c, 3 n = _ = 120 ( cách) 

10 3 !(10 — 3)! 


Bài 2.30 . Trong mặt phẳng có 6 đường thẳng song song với nhau và 8 đường thẳng khác cũng song song 


Đại sô và Giải tích 11 


12 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 





































Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 


với nhau đồng thời cắt 6 đường thẳng đã cho. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên bởi 14 
đường thẳng đã cho ? 

HD^Giải 

Gọi A và B lần lượt là tập hợp 6 đường thẳng song song với nhau và 8 đường thẳng song song cắt 6 
đường thẳng đã cho. Mồi hình bình hành được tạo bời hai đường thẳng của tập A và hai đường thẳng của 

tập B. Vậy số hình bình hành cần tìm là: cị.cị = 15.28 = 420 (hình) 

Bài 2.31. Có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của chúng thuộc tập hơp gồm 10 điểm nằm trên đường tròn? 

HD^Giải 

3 10 ’ 

Cứ ba điêm dựng được một tam giác. Vậy có thê dựng được C 10 = 10 ^ =120 tam giác. 

Bài 2.32. Môt đa giác lồi 20 canh có bao nhiêu đường chéo ? 

HD^Giải 

Số đoạn nối hai đỉnh của đa giác đã cho là c 2 lữ , số cạnh của đa giác là 20. Vậy số đường chéo cần tìm là: 
c\ ữ - 20 = 170 đường chéo 

Bài 2.33. Môt nhóm có 10 hoc sinh, dư đinh bầu ra môt ban đai diên gồm 3 người. 

a) Có bao nhiêu cách bầu như dự định ? 

b) Có bao nhiêu cách bầu như dự định, nhưng bắt buộc trong mồi cách bầu phải có mặt nhóm trường ? 

HD^Giải 

a) Chọn ra ba học sinh (k = 3 trong 10 học sinh đại diện n =10) để có được một cách bầu (không tính thứ 

tư). Nên số cách bầu là: c. 3 n =-—-= 120 (cách). 

10 3 !(10 — 3)! 

b) Đe ý mồi cách bầu 3 đại diện trong đó phải có mặt nhóm trưởng, tương đương việc chọn 2 đại diện 

2 9! 

trong 9 người ( không có nhóm trưởng). Nên sô cách bâu là: Cị = ————— = 36 (cách) 

2!(9-2)! 

Bài 2.34. Một tổ sinh viên có 20 em, trong đó 8 em chỉ biết tiếng Anh, 7 em chỉ biết tiếng Pháp và 5 em 
chỉ biết tiếng Đức. cần lập một nhóm đi thực tế gồm 3 em biết tiếng Anh, 4 em biết tiếng Pháp, 2 em biết 
tiếng Đức. Hòi có bao nhiêu cách lập nhóm đi thực tế từ tổ sinh viên đó ? 

HD^Giải 

SỐ cách chọn 3 em biết tiếng Anh là: mi = cị = 56 cách 

Số cách chọn 4 em biết tiếng Pháp là : ni 2 = c* = 35 cách 

Số cách chọn 2 em biết tiếng Đức là : m 3 = c 2 = 10 cách 

Vậy số cách lập một nhóm đi thực tế là: M = m 1 .m 2 .m 3 = 19600(cách) 

Bài 2.35. Một tổ gồm có 8 nam và 6 nữ. cần lấv một nhóm 5 người trong đó có 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu 
cách chọn ? 

HD^Giải 

CÓ mi = cị - 15 cách chọn 2 nữ và có ni 2 = Cg = 56 cách chọn 3 nam. 

Vậy có tất cả: M = mi.m 2 = 15.56 = 840 cách chọn thoả ycbt. 

Bài 2.36. Cho hai đường thẳng song song di và do. Trên di lấv 17 điểm nhân biêt. trên do lấv 20 điểm 
phân biệt. Tính số tam giác có các đỉnh là 3 điểm trong 37 điểm đã chọn trên di và d 2 - 

HD^Giải 

Trên di có 17 điểm phân biệt, như vậy số đoạn thẳng nối hai đầu mút là 2 trong 17 điểm đó là: cị n = 136 ( 
đoạn thẳng) 

Tương tự: có C 9 2 0 = 190 ( đoạn thẳng với đầu mút) là 2 trong 20 điểm cho trên d 2 . 

Xét một điểm đã cho trong 17 điểm trên di, ứng với mồi đoạn gồm 2 điểm trong 20 điểm trên d 2 ta được 
một tam giác. Nên có 17.190 = 3230 tam giác với 2 đỉnh trên d 2 , 1 đỉnh trên di 

Tương tự như vậy có 20 . 136 = 2720 tam giác với 2 đỉnh trên di, 1 đỉnh trên d 2 . 

Vậy có : 3230 + 2720 = 5950 tam giác thoả ycbt. 


Bài 2.37. Trên một mặt phẳng, 9 đường thẳng song song cắt 10 đường thẳng song song khác thì tạo nên 


Đại sô và Giải tích 11 


13 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


bao nhiêu hình bình hành trên mặt phẳng đó ? 

HD^Giải 

Gọi A và B lần lượt là tập hợp 9 đường thẳng song song với nhau và 10 đường thẳng song song cắt 9 
đường thẳng đã cho. Mồi hình bình hành được tạo bời hai đường thẳng của tập A và hai đường thẳng của 

tập B. Vậy số hình bình hành cần tìm là: c 2 .c 2 0 - 36.46 = 1620 (hình) 

Bài 2.38. Một tổ có 7 nam sinh và 4 nữ sinh. Giáo viên cần chọn 3 học sinh xếp bàn ghế của lớp, trong đó 
có ít nhất 1 nam sinh. Hói có bao nhiêu cách chọn ? 

HD^Giải 

Số cách chọn 3 học sinh xếp bàn ghế của lớp, trong đó có ít nhất 1 nam sinh là: c\.c\ + C4.C 2 + c 3 = 161 

(cách) _ 

Bài 2.39. Có 5 nhà Toán học nam, 3 nhà Toán học nữ và 4 nhà Vật lý nam. Lập một đoàn công tác 3 
người cần có cả nam và nữ. cần có cả nhà Toán học và nhà Vật lý. Hỏi có bao nhiêu cách lập ? 

- HD^Giải 

Đe ý giả thiết yều cầu có cả nam và nữ, có cả nhà Toán học và nhà Vật lý. Nên trong đoàn công tác cần 
phải có 1 nhà Vật lý luôn là Nam và 1 nhà Toán học nữ. Lúc đó người thứ ba có thể là: nhà Toán học nam 
hoặc nhà Vật lý nam hoặc nhà toán học nữ. 

Vậy có: c\.cị.c\ + cị.c\ + cị£\ - 90 cách chọn thoả ycbt. 

Bài 2.40. Có bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau đôi một trong đó có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chừ số chằn 
( chữ số đầu tiên phải khác 0)? 

HD^Giải 

Số cần tìm có dạng abcdeý , với a,b,c,d,e,f thuộc vào một trong hai nhóm . 

THI. Nhóm chữ số chằn và lẻ: |0;2;4;6;8};{l;3;5;7;9}. Lấy 3 chữ số lẻ trong 5 số lẻ có: cị = 10cách. 

Lấy 3 chữ số chằn trong 5 chữ số chẵn có: cị =10 cách. Do mồi nhóm 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ khác 
nhau tạo được nên có 6! = 720 số có 6 chữ số (kể cả a = 0) 

Vậy có: 10.10.720 = 72000số 6 chữ số khác nhau, trong đó 3 chừ số lẻ và 3 chữ số chẵn (kể cả a = 0) 

TH2. Khi a = 0. Lấy 3 chữ số lẻ trong 5 số lẻ có: cị =10 cách. Lấy 2 chữ số chằn trong 4 chữ số chẵn có: 

cị - 6 cách. Do mồi nhóm 3 chữ số chằn và 3 chữ số lẻ khác nhau tạo được nên có 5! = 120 số 

Vậy có: 10.6.120 = 7200số 6 chữ số khác nhau, trong đó 3 chừ số lẻ và 3 chữ số chằn và số đầu tiên bằng 
0.’ 

Tóm lại có 72000 - 7200 = 64800 số lập được thoả ycbt. 

Bài 2.41. Có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của chúng là các đỉnh của thập giác? 

~7 HD^Giải 7“ 

Mồi tam giác được tạo bởi một tập hợp 3 đỉnh của thập giác và ngược lại. Như vậy, số tam giác bằng số 

các tổ hợp chập 3 của 10 đỉnh, tức là bằng : Cj 3 0 = 120 

Bài 2.42. Có bao nhiêu đường chéo của thập giác ? 

HD^Giải 

Từ 10 đỉnh của thập giác có thể kẻ được Cj 2 0 = 45 đoạn thẳng trong đó có 10 cạnh của thập giác. 

Vậy ta có: 45 - 10 = 35 (đường chéo) _ 

Bài 2.43. Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 
học sinh lóp B và 3 học sinh lớp c. cần chọn bốn học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này thuộc 
không quá 2 trong 3 lớp trên. Hòi có bao nhiêu cách chọn như vậy ? 

HD^Giải 

Số cách chọn 4 học sinh từ 12 học sinh đã cho là c\ 2 = 495 

Số cách chọn 4 học sinh mà mỗi lớp có ít nhất một em được tính như sau: 

- Lớp A có 2 học sinh, các lớp B, c có 1 học sinh, số cách chọn: C5.C4.C3 =120 

- Lớp B có 2 học sinh, các lớp c, A có 1 học sinh, số cách chọn: C5.C4.C3 1 = 90 

- Lớp c có 2 học sinh, các lớp B, A có 1 học sinh, số cách chọn: C5.C4.C3 = 60 


Đại sô và Giải tích 11 


14 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 

























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Số cách chọn học sinh mà mồi lớp có ít nhất một học sinh là: 120 + 90 + 60 = 270 
Vậy số cách chọn cần tìm là: 495 - 270 = 225. 


Bài 2.44. Chứng minh rằng 


n +1 


n + 2 


1 


1 


ỵ~ik +1 

V n+1 n+1 J 


- 4"(n, klà số nguên dương, k<n) 

c 


Ta có 
n +1 


í 


1 


1 


V rc+1 n+1 y 


+ 2 

1 k\(n-k)\ 


HD^Giải 


n +1 k ! o +1 - &)!+ (£ +1)! o — Ả:)! 
+ 2 


[O +1 — &) + (k +1)] — 


0 + 1 )! 

k\(n-k)\_ 1 


n + 2 n! n! c* 

n 

A 4 +3 A 3 

Bài 2.45. Tìm giá trị của biểu thức M = y- — " . Biết rằng c 2 +1 + 2C 2 +2 + 2C 2 + 3 + C 2 +4 =149 

o +1)! 


HD^Giải 


Điều kiện n > 3, n e N. Ta có c 2 n+l + 2CẢ, + 2C+ + cL = 149 <=> n + 4n - 5 = 0 <^> 


n+2 


n +3 /1+4 


n = 5 
n = -9 


A 4 +3A 3 3 

Nhận n = 5 và M - 6 _ 5 = — 

_6 ! 4 _ 

Bài 2.46. Chứng minh rằng với 4 <k<n,k,neZ + ta có: 
c* + 4C*" 1 + 6C*" 2 + 4C*" 3 + c*" 4 = C* 

n n n n n n +4 

HD^Giải 

Sử dụng pp nhóm các hạng tử thích hợp và sử dụng hằng đẳng thức Pa-xcan. 

VT= í c* + c* _1 ) + 3 í c+ + c+) + 3 í c„ + c k ý ) + í G„ + c. ) 

= c,+3 c;+3C„‘;Í +CÍ=(c;;, +c:)+2(c,:;'+Cí)+(Cí+Cí) 

=c;,2++Cỉ=(C;+c;)+(c;+Cỉ) 

= c* +c*:ỉ = c* =VP 

c. BÀI TẬP TỤ LUYỆN 


Bài 2.47. Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mồi cháu một quả). Hòi có bao 
nhiêu cách chia khác nhau ? (Đs: 1260 cách) 

Bài 2.48 . Có bao nhiêu tập con của tập hợp gồm bốn điểm phân biệt ? (Đs: 16 tập con) 

Bài 2.49. Trong một đa giác đều bảy cạnh, ké các đường chéo. Hỏi có bao nhiêu giao điểm của các đường 
chéo, trừ các đỉnh ? (Đs: 35 giao điểm) 

Bài 2.50. Tìm các số nguyên dương gốm năm chữ số sao cho mỗi chừ số của số đó lớn hơn chữ số ờ bên 
phải của nó.(Đs: 252 số) 

Bài 2.51 . Có bao nhiêu cách xếp chồ cho 4 bạn nữ và 6 bạn nam ngồi vào 10 ghế mà không có hai bạn nữ 
nào ngồi cạnh nhau, nếu: 

a) Ghế sắp thành hàng ngang ? (Đs: 4!.c 4 cách) 


b) Ghế sắp quanh một bàn tròn ?(Đs: 5! .A 4 cách) 
Bài 2.52. Tính giá trị của các biểu thức sau: 


a. A = 


7!4! 


10! 


_8!_9!_ 

3!5! 2!7! 


(Đs: A = í) 
3 


b. B = 




5 


C.c = P^Aị + P 2 Aị + P 3 A 4 3 + P 4 A 5 4 - P t P 2 P 3 P 4 (Đs: c = 2750) d. D = 


Ai 

10 (Đs: B = 46) 


p 1P' 

1 2 tẨ 5 

r p p p p ^ 
-^ + ^ + -^- + 21 

4 4 4 3 4 2 4 1 


A\ (Đs: D = 42) 


Đại sô và Giải tích 11 


15 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 














































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A 4 + A 4 

e. E= 6 . 5 (Đs: E = 20) 


f . F = 


1 cĩ - 1 cỉ + 1 c.l 

3 6 3 8 65 15 


g. G = 


4 

C 9S + r 998 
( “'100 + '-'1000 


p 3 a 4 


(Đs: F = ^-) 
36 


(Đs: G= 1) 


c 2 _ + cL 

^1000 ^100 

Bài 2.53 . Chứng minh rằng: 

a) Pn-Pn-l = (n- l)Pn-l 


h. H = c\c\ +c\c\ + c\c\ (Đs: H = 81) 


3 3 


b) CMR: với 1 <k<n ta có: c™ = c + c_ x +... + c; +j + c 


Bài 2.54 . Giải các phương trình sau: (x, n e N) 
a) 2A 2 +50 = Ả 2 x ;xe N ( Đs: X = 5) 


c)P + 3=720A 5 .P_ 5 (Đs:x = 7) 


X !- (x -1)! 1 

b)-——— = — (Đs: x-2wx-3) 

(JC + 1)! 6 

d) A 3 + 3A 2 =ịp ,(Đs: /1 = 4) 

7 n n 2 W+1 v 7 


e) A".Cf 1 = 48 (ĐK: X > 1, Đs: X = 4) 


f) 


1 1 


1 


c: c c: 


(ĐK: c 4 có nghĩa 0<x<4^x = 2 1à 


nghiệm) 

Bài 2.55 . Giải các phương trình sau: 

a) c k 4 + c k 4 +z = 2C k X (ĐK: 0 < k < Ỉ2',ke N , Đs: k = 4 V k = 8) 

b) C‘+6C 2 + 6C 3 = 9 x 2 -14x(ĐK: X > 3,xe N , Đs: X = 7) 

c) c;~' + c; -2 + Cf 3 +... + Cf' 0 = 1023 (ĐK: X > 10, X e N, X = 10) 

d) q +1 : q +l : Cf' = 6 : 5 : 2 (Đs: X = 8, J = 3) 

e) (Aq + yA %): Af 1 : q-‘ = 10 :2 :1 (Đs: X = 7, y = 3) 


Bài 2.56 . Chứng minh răng: 
a. k(k-l)C k =n(n-l)C k -_ 2 

C k +4C k ~ l +6C k ~ 2 + 4C k ~ 3 


b. 

c. 

d. 

e. 


1 k 

n n 

2C k +5C k+ ' +4C 

n n i 

c* + 3cq + 3C*“ 2 + c k ý - c* ‘(3 <k<n;ne N*) 

n n n n n+5 7 v 7 y 

c* + 4C k ~ l + 6C k : 2 + 4C k ý + q- 4 = c* ; (4 < k < n\ n e N*) 

n n n n n n+ 4 7 v 7 y 

(HD: Áp dụng công thức biển đổi c k - c k _ x + C k ~Ị;0 <k<n) 

Bài 2.57 . Giải các phương trình sau 

a) 2A; - 3c;:, 1 = 30 b) 3C 3 - A 2 , =18 c) C: + c 3 = 4C 

7 rA-1 v-cl s X x+l 7 X X 

d) A 3 + 2C*~ 2 = 9x 

7 X X 


k-4 

n n 

k+2 , ^k +3 ỵ~ik+2 

n ■ n 


+ c„ =c* 

n n+4 

+ c k+i =cq 2 +cq 3 

n+2 n+3 


c) c 


_ *-i 

■jc+2 

:;!+A 2 =100 

Jt+1 Jt+1 


g) a;_ 2 +c;- 2 = ioi 


Đại số và Giải tích 11 


16 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 
















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§3. NHỊ THỨC NIU-TƠN 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Công thức nhị thức Niu-Tơn 

Với hai số thực a và b tuỳ ý và với mọi số n nguyên dương ta có 

( a + b)" = c„v + c l a n - l b + c 2 a n - 2 b z +... + c k a n ~ k b k +... + C'b n (1) 

V / n n n n n x ỵ 


= y c k a n ~ k b k 

/ i n 
k =0 

(1) gọi là công thức khai triển nhị thức Niu-tơn. 

2. Tính chất của nhị thức Niu-tơn 

a) Số các số hạng tử của công thức là n + 1 

b) Số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng từ 0 đến n đồng thời tổng các số mũ của avầb 
trong mồi hạng tử đều bằng n 

c) Số hạng tổng quát của công thức có dạng T k+l = c k a n ~ k b k \{k = 

d) Các hệ số của nhị thức cách đều hai số hạng đầu và cuối bằng nhau: c k = c n n ~ k \ 0 <k<n 

3. Môt số dang đăc biẽt 

Dạng 1. Thay a = 1 và b = X vào (1), ta được: 

(1 ■+ x) n = c°+ c\x +cV+... ■+ cv - 1 + cy n (2) và cho X = 1 => c°+ ơ +c 2 +... ■+ c; = r 

v 7 n n n n n x 7 n n n n 

Dạng 2. Thay a = 1, b = - X vào (1), ta được: 

(1-xỴ =c°-c l x + c 2 x 2 -... + (-l) Ắ 'C,y + ... + (-l)"C>" (3) 

v / n n n v 7 n v/ n v/ 


và thay X = 1 => c° - ơ + C; -... + (-1)" c; = 0 

^ n n n x y n 

4. Tam giác Pascal (PA-XCAN) 

1 

i I 1 I 1 


1-1 l 1 

n=2 ì 2 l 

n=i 1331 

I 4 k ũ 4 1 

V/V/ 

il = 5 1 5 10 10 5 1 

rt = ú 1 6 13 20 13 6 

rt = 7 1 7 21 35 35 21 7 


12 1 





1 

3 

3 

1 






1 

4 

6 

4 

1 




1 

5 

10 

10 

5 

1 



1 

6 

15 

20 

15 

6 

1 


1 

7 

21 

35 

35 

21 

7 

1 









1 

8 

28 

56 

70 

56 

28 

8 

1 














1 

36 

84 

126 

126 

84 

36 

9 

1 












1 

10 

45 

120 

210 

252 

210 

120 

45 

10 

1 










1 

11 

55 

165 

330 

462 

462 

330 

165 

55 

11 

1 








1 

12 

66 

220 

495 

792 

924 

792 

495 

220 

66 

12 

1 






1 

13 

78 

286 

715 

1287 

1716 

1716 

1287 

715 

286 

78 

13 

1 




1 

14 

91 

364 

1001 

2002 

3003 

3432 

3003 

2002 

1001 

364 

91 

14 

1 



1 

15 

105 

455 

1365 

3003 

5005 

6435 

6435 

5005 

3003 

1365 

455 

105 

15 

1 


1 

16 

120 

560 

1820 

4368 

8008 

11440 

12870 

11440 

8008 

4368 

1820 

560 

120 

16 

1 


_ B. BẰĨ TẬP _ 

Bài 3.1 . Khai triển (b + a ) 6 thành tổng các đơn thức? 

HD^Giải 

Theo công thức khai triển Nhị thức Niu-tơn, ta có: 

(b + df = c 6 °a 6 + + c 6 2 a 4 ố 2 + cịa 3 b 3 + C 6 VzZ + C 6 5 a/? 5 + C 6 V 

= ạ 6 + 6a 5 fc +1 5a 4 b 2 ± 20 a 3 b 3 +15a 2 /7 4 + 6 ab 5 + b ố _ 

Bài 3.2. Khai triển (x - aý thành tổng các đơn thức? 

HD^Giải 

Theo công thức Nhị thức Niu-tơn, ta có: 


( x-a ) 5 



= X 5 + 5x 4 (- a ) +10x 3 (-a) 2 +1 Ox 2 (-aý + 5x(-a) 4 + (-aý 


_ = X 5 - 5 x 4 a + 10x 3 q 2 - 10x 2 q 3 + 5xa 4 - a 5 _ 

Bài 3.3 . Với n là số nguyên dương, chứng minh các hệ thức sau: 


Đại sô và Giải tích 11 


17 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 








































































































































































































Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 



HD^Giải 


a) Ta có {l + x) n =c° + c> + cv+... + C" _ V _1 +c>" (1). 

7 \ ỉ n n n n n x ỵ 

Chọn X = 1 thay vào (1), ta được: 2" = c° + c\ + c 2 + c 3 +... + C" 

b) Ta có (l + x) 2 " = c° 2n + c\x + cịx 2 +... + c 2 ;;- 1 * 2 "" 1 + c 2 V" (2) 

Chọn X = -1, thay vào (2), ta được: 0 = c° 2n -C\ n + cịx 2 + ...-C 2 ; -1 + c 2n n x 2n 
Suy ra: c\ n + c 3 +... + c 2 ;- 1 = c° + c 2 +... + c 2 ; 

J 2n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 

Hoặc ta cỏ thể chứng minh theo nhận xét từ công thức khai triển nhị thức Niu-tơn. _ 

Bài 3.4. Chứne minhrẳne: 4"C° -4 n ~ 1 C 1 +4 n ~ z c 2 ~... + (-l)C n = c°+ 2C 1 +2 2 c 2 +... + TƠ' 

-—- m " 

Ta có: (a + bỴ =c°a n +cla n ~ l b + c 2 a n - 2 b 2 +... + C k a n ~ k b k + ... + C"b n 
Nhận xét VT = 4"C°-4" _1 c‘ + 4"“ 2 C 2 -... + (-l)C" = (4-1)" = 3" 

• n n n x 7 n K 7 

Nhận xét VP = c,° + 2 c\ + 2 2 c 2 +... + 2"C" = (1 + 2Ỵ = 3" 

• n n n n x 7 

Suy ra: 4" c„° - 4 n ~ l c\ + 4"" 2 c 2 l)c; = c° + 2C\ + 2 2 c 2 +... + r c; 

J n n n v y n n n n n 

Bài 3.5. Cho tập A là một tập hợp có 20 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con của tập A? 

HD^Giải 

Số tập con của A không có phần tử nào là C 20 
Số tập con của A có một phần tử là cl 0 
Số tập con của A có 2 phần tử là c 2 0 

Số tập con của A có 20 phần tử là c 2 ° 

Suy ra, tổng số tập con của A là: C 20 + cị 0 + C 20 +... + c 2 ° - 2 20 
Bài 3.6. Tính tổng: 

a) A = C 5 ° + c‘ + c 2 + c 3 + c 4 + C 5 5 b) B = C 6 ° +3C‘ +3 2 C 6 2 +3 3 C 6 3 +... + 3 6 C 6 6 

c) c = c° + 2 c\ + 2 2 c 2 +... + r c; d) D = c, 6 , + c, 7 , + c, 8 , + c, 9 , + cỉ? + c!! 

• • -- — HDì^Giai —- 

a) A = c 5 ° + c‘ + c 2 + c 3 + c 5 4 + c 5 5 = (1+ 1) 5 = 2 5 

b) B = c 6 ° + 2>c\ + 3 2 c 2 + 3 3 c\ +... + 3 6 C 6 6 = (1 + 3) 6 = 4 6 

c) c = c° + 2C\ + 2 2 c 2 +... + 2" c; = (1 + 2)" = 3" 

d) Áp dụng công thức c k n = 

Khi đó D = c, 6 , + c 7 + c® + c 9 + c,'° + c\\ = c® + c 4 + c 3 , + c 2 + c, 1 , + c° 

Do đó: 2D = c° + CÍj + c 2 +... + cì° + c‘ì = (1 +1)“ = 2048 => D -1024 
Bài 3.7. Tính giá trị các biểu thức sau: 

0^1 4 — r* 1 _L f7 2 /^2009 

7 2009 2009 2009 2009 

1 \ D /^0 _ w 1 x~*2 _ /_1\2009 2009 

u ' D ^2009 ^2009 ^^2009 ••• _r v ^2009 

X c — C ữ - ị -? r ĩl + ? 2 r 2 4_ ,92009^2009 

^ ^2009 ^ ^^2009 ^ ^ ^2009 ^ ^ ^ ^2009 

d) D = 3 c° +3 2 c' +3 3 C 2 +... + 3 2010 CÌ 0 °! 

^ ^^2009 ^ ^2009 J ^2009 ^ ^2009 

HD^Giải 


Đại số và Giải tích 11 


18 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 




















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Ta CÁ- (] + rì 2009 =r° +r l Y + r 2 Y 2 4- , r 2009-l 2009-1 , /-2009 2009 rn 

ldlU ' \ l ^ A ) ^2009 ^ ^2009 A ^ ^2009 A ' ••• ' ^2009 x ^^2009 A 

a) Chọn X = 1 thay vào (1), ta được: A = C 2 ° 009 + c‘ 009 + C 2 ŨŨ9 + ... + C 2 ™ 9 = (l + l) 2009 = 2 2009 

b) Chọn X = -1 thay vào (1), ta được: B = c° 2009 -C l 20ữ9 +cj m + = (1-1) 2009 = 0 

c) Chọn X = 2, thay vào (1), ta được: c = cị m + 2C\ m + 2 2 C 2 ŨŨ9 +... + 2 2009 c£ 09 = (1 + 2) 2009 = 3 2009 

d) D = 3(c 2 ° ũũ9 +3C‘ ũũ9 +3 2 C 2 0ũ9 +... + 3 20 ũ9 C 2 0 ° 0 ũ 9 9 ) và chọn X = 3 thay vào (1), ta được: 

D = 3 (c 2 ° 009 + 3C 20ũ9 + 3 2 C 2 ũũ9 +... + 3 2009 c:) = 3(1 + 3) 2009 = 3.4 2009 

Bài 3.8. Tính: 

a) A = 1 -1 oc‘ n +1 o 2 c\ n -1 o 3 c\ n +... -1 o 2 ”- 1 c 2 ;- 1 +1 o 2 " 

b) B - 3 17 Cj° 7 -4.3 16 C 1 1 7 +4 2 .3 15 C 2 7 -4 3 .3 14 C 1 3 7 + ..,-4 17 CÍ 7 7 

HDìs.Giải 

à) A = 1 -10C l 2n +1 o 2 c\ n -1 o 3 c\ n +... ■-10 2 "- 1 c 2 ; -1 +1 o 2 " 

= c° 2n -1 oc‘ n +1 o 2 c\ n -1 o 3 c\ n +... -1 o 2 "- 1 c 2 ;- 1 +c 2 2 ; 1 o 2 " = (1 - 10 ) 2n = 8 V 

b) B = 3 7 c° 7 -4.3 16 C 1 ‘ 7 +4 ,3 15 C 2 7 -4 3 .3 14 c 3 7 +...-4 17 CÍ 7 7 = (3-4) 17 = -l 

Bài 3.9. Cho khai triển (l + 2x) - a 0 +a l x + a 2 x 2 + ... + a n x n . 

Tìm số hạng thứ 5 trong khai triển đó, biết rằng a Q +a l + a 2 +... + a n =729 

HDìs.Giải 

Ta có: (l + 2x)" =C 0 + 2C> + 2 2 CV+ ... + 2"C>" 

\ / n n n n 


Theo giả thiết, ta có: c„° + 2 c\ + 2 2 c 2 + ... + r C" = 729 <=> (1 + 2Ỵ = 729 <=> n = 6 

<-> 7 n n n n x ỵ 

Số hạng thứ 5 là: T. = G 5 2 4 x 4 



HD^Giải 


SỐ hạng tổng quát trong khai triển là: (0 < k < 6 ) 


T k+Ì = cy- k b k = cị (2xý ~ k . - -J = c k .2 6 ~ k .(-ỉ) k x 6 - ĩk 

V x 

số hạng không chứa X là (ta phải tìm k): 6 - 3k - 0, nhận k=2. 
Vậy số hạng cần tìm là: T } - c 2 2 6_2 (-l) 2 = 240 



í 3 o 

* +3 

18 

Bài. 3.11. Tìm số hạng không chứa X trong khai triển 

. 


l X ) 



HD^Giải 


Số hạng tổng quát trong khai triển là: ( 0 < k < 18 ) T k+l = c k a” k b k = c* g (x 3 ) 18 k . 




V* J 


= c; 8 .x 


k ,54-6 k 


Nếu T t+] không chứ X ( độc lập với x) thì ta có: 54-6 k- 0, nhận k - 9. Vậy số hạng cần tìm là: T w = C 18 


Ả:+l -o — v • • r ' . 

Bài 3.12. Tìm hệ số của X 5 trong khai triển ( 1 + X ) 12 ? 


HD^Giải 


Số hạng tổng quát trong khai triển là: (0<&<12) 

T k+Ì = c k 2 (ì) ỉ2 ~ k x k = c k 2 x k . Ta cần hệ số của X 5 nên ta có: k = 5. 
Vậy hệ số cần tìm là: T - c 5 = 129 


Bài 3.13. Biết hệ số của X 2 trong khai triển (1 + 3x) n là 90. Hãy tìm n ? 


Đại sô và Giải tích 11 


19 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 






























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


HD^Giải 


Số hạng thứ k + 1 trong khai triển nhị thức : T k+i = C k (3x) k .Vậy số hạng chứa X 2 là T, - c 2 9.X 2 và theo 
đề bài ta có: c 2 9 = 90 <^=> c 2 = 10 <=> n = 5 

n n 


Bài 3.14. Tìm số hạng thứ năm trong khai triển 


' 2 V ° 
x + — 

V 


, mà khai triển đó số mũ của X giảm dần. 


HD^Giải 


Số hạng thứ k + 1 trong khai triển nhị thức : T k+l = C k Q x 10 k 




yXj 


•Tìm số hạng thứ năm. Vậy ta có: 


t 5 =c; 0 x 


4 .10-4 


^2 V 


\ X J 


= 210.x 6 .^- = 3360x 2 

X 4 


Bài 3.15 , Trong khai triển của (l + ax ) ta có số hạng đầu là 1, số hạng thứ hai là 24x, số hạng thứ ba là 
252x 2 . Hãy tìm a và n. 


HD^Giải 


Ta có: ịl + ax) =1 + clax + c 2 a 2 x 2 +... 

V / n n 

Theo đề bài cho: 


Ợa = 24 

na = 24 

na — 24 

ị => ị 

cv=252 

n 

n(n-ì)a 2 

(n - \)a = 21 

- Ả 3 Ả* 

2 


<7 = 3 
n = 8 


Bài 3.16. Tính hệ số của x I2 y 13 trong khai triển (x + y) 25 . 


HD^Giải 


Số hạng thứ k + 1 trong khai triển nhị thức : T k+l - C* 5 X 25 k y k . Hệ số x 12 y 13 ứng k = 13. 


Tức là: c‘ 3 = 5200300 


2 ^ 

Bài 3.17. Tính hệ số của x 25 y 10 trong khai triển Ịx 3 +xy\ 


HD^Giải 


Số hạng thứ k + 1 trong khai triển nhị thức : T k+l - c k 5 (x 3 ) 15 k (xy) k - C k -X 4 ' 2k y k . 
Hệ số x 25 y 10 , ứng k = 10. Tức là: c'° = 3003 



f 1 n) 

-V + Vx 5 

n 

Bài 3.18. Tìm hê số của số hạng chứa X 8 trong khai triển nhị thức Niu-tơn của 

, biết rằng 


u ) 


c:::-c: +ĩ =7(n+3) 




HDìs-Giải 

Theo hằng đẳng thức Pa-xcan ta có C' ,+ \ - C" = c n+ ' = - ( n + ^ n + ^ Suy ra 

' ,+4 " +3 n+3 (ra + l)!2! 2 

(n + 3 )(n + 2) = 14(n + 3) => n = 12 


Số hạng thứ k trong khai triển của biểu thức đã cho là T k+l = CpX 3(12 k> v 2 


5 k 

•X 2 . Hệ số của số hạng thứ X 8 , 


5k , 

tương ứng -3(12 - k) + ^- = 8=>k = 8. Vậy số hạng cần tìm là : c^.x* 


Bài 3.19. Tìm hê số của X 5 trong khai triển thành đa thức của: x(l-2x) +x 2 (l + 3x) 


HD^Giải 


Hệ số của X 5 trong khai triển của x(l-2x) là (-2) 4 .c 
Hệ số của X 5 trong khai triển của X 2 (l + 3x) là 3 3 .c 3 0 

Đại số và Giải tích 11 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 








































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Vậy hệ số của X 5 trong khai triển thành đa thức của: X (l- 2x) + X 2 (l + 3x) là (-2) 4 .C 5 4 + 3 3 .Cj 3 0 = 3320 

Bài 3.20. Tìm hệ số của số hạng chứa X 10 trong khai triển nhị thức Niu-ton của (2 + x) , biết: 

3' l C"-3 n ~ l C"~ l + 3"~ 2 C"~ 2 -3"~ 3 C"~ 3 + ... + (-1)"C" =2048 
—^------ 

Ta có: 3" C" - 3"" 1 C"-‘ + 3" -2 C"~ 2 -3 n ~ 3 c n ý +... + (-1)" c„" = (3-1)" = 2". Nên 2" = 2048 =>« = 11. Hệ số 

n n n n v ỵ n v 7 

của X 10 trong khai triển nhị thức Niu-tơn (2 + x) là C y 2 l = 22 



HD^Giải 


.18 


SỐ hạng tổng quát trong khai triển Niu-tơn của 2x + —j= là 

V VI ) 

/ *\ k 

ỊC / \ 18 —k 1 1 ]Q 7 18 — ' 

T k+Ỉ = C 18 [2xị . -J= = Cj 8 .2 18 \x 5 . Sô hạng không chứa X ứng với k thảo mãn: 

v-vx J 


6k r 

18-y = 0 <=> k = 15 . Vậy số hạng cần tìm là T ư = c\ị.2 3 = 6528 


Bài 3.22. Cho khai triển nhị thức Niu-tơn sau: 

a) Tìm số hạng thứ 4, thứ 5 của khai triển 

b) Tìm số hạng chứa với số mũ tự nhiên 


c 1 V3 

X- 


V Vi; 


HD^Giải 


Ta có, số hạng tổng quát thứk + 1 của khai triển T k+l = c k 3 


13-Ả: 


r i V 


3 / 


, ke N,0 <k<l3 


39-4 k 

T = c k ..x 3 

Ấ k +1 '~Ì3 ,A 


a) Số hạng thứ 4 của khai triển là: T = c*x s 


-»3 „9 
L 4 ~13* 

23 

SỐ hạng thứ 5 của khai triển là: T = c*.x 3 


b) Để T k+Ì chứa X với số mũ tự nhiên thì: 
39-4/: 

——— e N <^> 


(39-4k):3 


4k\3 

39 

<£=> < 

<=> < 

0 < k < — 


0 < k < 9 

1 4 


V V 


k \3 

0 < /: < 9 


k — 0,3,6,9 


Do đó các số hạng cần tìm là: T x = C xy x ỉ3 ;T 4 = C 3 y x 9 \T 7 = C 6 ìy x 5 ;T ỵ) = c 9 iy x 


Bài 3.23. 


a) Tìm số hạng của khai triển nhị thức Niu-tơn sau: Ị V 3 + ịỈ2 j là một số nguyên 


b) Tính A 2 n nếu biết số hạng thứ 6 của khai triển 


V 


X + — 
X 


không phụ thuộc vào X. 


HD^Giảỉ 

, , / /—\9—Ả: Ị r — \k — 

a) Số hạng thứ k + 1 của khai triển: T k+l = cị Ịv3j Ỉv2j = Cg.3 2 .2 3 , ke z,0 < k < 9 


Đại sô và Giải tích 11 


21 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 







































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Để T k+l là số nguyên thì ~~~~ e ^ và z. Suy ra 


£ = 1,3,5,7,9 
k = 0,3,6,9 


. Vậy: k = 3 và k = 9. 


Với k = 3, số hạng cần tìm là T A = Cg.3 3 .2 = 4536 
Với k = 9, số hạng cần tìm là 7! = c 9 .3°.2 3 = 8 


b) Số hạng thứ 6 của khai triển là: T 6 = cị ỊV* Ị 


n -5 í ị ^ 




/ 1-20 

= C 9 5 .x 3 


Vì T không phụ thuộc vào X nên 


n -20 


= 0 => n = 20. Vậy : A; = A 20 = 380 


Bài 3.24. Cho đa giác đều có 2 n cạnh A l A ỉ ...A 2n (n > 2,77 nguyên) nội tiếp trong một đường tròn. Biết 
rằng số tam giác có 3 đỉnh lấy trong 2 n điểm A Ị ,A 2 ,...,A ln nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có 4 đỉnh 
lấy trong 2 n điểm A l ,A 2 ,...,A 2n . Tìm n . 


HD^Giải 

Số tam giác thoả mãn ycbt là cị n tam giác, số đường chéo qua tâm đường tròn là n , cứ hai đường chéo 
qua tâm thì có 1 hình chữ nhật. Suy ra, có c 2 n hình chữ nhật 

Từ đó ta có phương trình c\ n - 20. c 2 n . Suy ra n - 8. 

c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 3.25. Tính hệ số của x m y" trong khai triển (2x-3y) . (Đs: -C2 qq2 101 3 99 ) 

Bài 3.26. Tính hệ số của x 5 y s trong khai triển (x + y) . (Đs: 1287) 

Bài 3.27. Tính hệ số của X 1 trong khai triển (l + x) . (Đs: 330 ) 

Bài 3.28. Tính hệ số của X 9 trong khai triển (2 -x) 9 . (Đs: - 94 595072 ) 

Bài 3.29. Tính hệ số của X 1 trong khai triển (3 -2x) 5 . (Đs: -C 2 5 3 s 2 7 ) 

Bài 3.30. Tìm hệ số của X 5 trong khai triển (1 - 2x ) ? (Đs: 8064) 


^ 0 9 

Bài 3.31. Tìm hệ sô của X trong khai triên 


, 1 
x + — 

X 


Bài 3.32. Biết rằng hệ số của x n 2 trong khai triển 


11 


? (Đs: 330) 


1 

X- — 

4 


V 


bằng 31. Tìm n.(Đ s: n = 32) 


Bài 3.33. Tính hệ số của x 8 y 9 trong khai triển (3x + 2y) 17 . (Đs: Cj 8 7 3 8 2 9 ) 


Bài 3.34. Biết tổng các hệ số của khai triển nhị thức 


chứa X. ( ĐS: n = 2, k = 2; T = c 2 ) 


r 


1 

x+ s 


\ 


3 n 


r 9 

là 64. Tìm sô hạng của khai triên không 


Bài 3.35 . Cho biết hệ số của số hạng thứ 3 trong khai triển nhị thức 


V 


..2 / . \X 

X Vx + 

X 


bằng 36. Tính số 


hạng thứ 7. 


ĐS:n = 9,T 1 =C 9 6 (x 2 VữỊ 3 . 


r 3 r ^ 6 




V x J 


- 84x \x 


Đại sô và Giải tích 11 


22 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 







































Toán 11 GV. Lư Sĩ Pháp 

§4. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Biến cố 

a. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu 

Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà: 

Kết quả của nó không đoán được 

Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xãy ra của phép thử đó 
Phép thử thường được kí hiệu bời T 

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xãy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và 
được kí hiệu bởi chữ £2 (đọc là ô-mê-ga). Ta chỉ xét các phép thử với không gian mẫu £2 là tập hữu 
hạn. 

b. Biến cố 

Với tập con A của £2 được gọi là một biến cố. 

Mồi kết quả của phép thử T làm cho A xảy ra, được gọi là kết quả thuận lợi cho A 

Tập hợp các kết qủa thuận lợi cho A được kí hiệu là Cl A . Khi đó ta nói biến cố A được mô tả bời 


tập £2 Ẩ . 

Tập fố được gọi là biến cố không thể ( gọi tắt là biến cố không). Còn tập £2 được gọi là biến cố 
chắc chắn. 

2. Xác suất của biến cố. 

a. Đinh nghĩa cổ điển của xác suất 

Giả sử phép thử T có không gian mẫu £2 là tập hữu hạn và các kết qủa của T là đồng khả năng xảy ra. 
Nếu A là một biến cố liên quan với phép thử T và Cl A là tập các kết quả thuận lợi cho A thì xác suất 


của A là một số, kí hiệu là P(A), được xác định bởi công thức P(A) = 


í 1 


- 0 < P(A) < 1 

- P(ÍÌ) = 1,P(0) = O 


b. Đinh nghĩa thống kẽ của xác suất . 

Số lần xuất hiện biến cố A được gọi là tận số của A trong N lần thực hiện phép thử T 

Tỉ số giữa tận số của A với số N được gọi là tần xuất của A trong N lần thực hiện phép thử T 

Phương pháp tính xác suất 

Bước 1. Mô tả không gian mẫu. Kiểm tra tính hữu hạn của Cl , tính đồng khả năng của các kết quả 
Bước 2. Đặt tên cho các biến cố bằng các chữ cái A,B,... 


Bước 3. Xác định các tập conA,5,... của không gian mẫu. Tính «(a),«(b),... 


Bước 4. Tính p(a) 




B. BÀI TẬP 


Bài 4.1. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Tìm xác suất để thẻ 
được lấy ghi số: 

a) Chằn b) Chia hết cho 3 c) Lẻ và chia hết cho 3 

HD^Giải 

Không gian mẫu £2 = |l,2,3,...,20},«(£2) = 20. Kí hiệu A, B, c là các biến cố tương ứng với câu a), b), c) 

a) A = {2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20 }, n(A) = 10 => P{A) = ị 

b) B = {3, 6, 9,12,15,18}, n{B) = 6 => P(B) = 2- 


Đại sô và Giải tích 11 


23 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 





















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


c) C = {3,9,15},/i(0 = 3=>P(0 = ^ 

Bài 4.2. Một con súc sắc cân đối đồng chất được gieo hai lần. Tính xác suất sao cho: 

a) A: “Tổng số chấm của hai lần gieo là 6” 

b) B\ “ít nhất một lần gieo xuất hiện mặt một chấm” 

c) C: “Số chấm trong hai lần gieo bằng nhau” 

d) D: “Tồng số chấm của hai lần gieo là 8” 

e) E: “Tổng số chấm của hai lần gieo là chằn” 

HD^Giải 

Không gian mẫu: £ì = {(/; j)/l < ỉ; j < óỊ,n(íl) = 36 


a) A = {(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)}, n(A) = 5 =>P(A) = ^ 

b) 5 = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (3,1), (4,1), (5,1), (6,1)}, m(5) = 11 => P(B) - 

36 

c) c = {(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)},/1(0 = 6 ^ P{C) = ị 


d ) D = {(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)}, n(D) = 5 => P(D) = A 

36 

e) 


E = 


(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6), (1,3), (3,1), (1,5), (2,4), (4,2), (5,1), (2,6), (3,5), 
(5,3),(6,2),(4,6),(6,4) 

1 


n(E) = 18=>P(E) = j- 


Bài 4.3. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác 
suất để 5 học sinh này có số thứ tự: 

a) Từ 001 đến 099. 

b) Từ 150 đến 199. 


HD^Giải 


Ta có: n(Q) = cf, 9 

a) Gọi A là biến cố: ”Chọn 5 học sinh có số thứ tự 001 đến 099” 

ci 

Suy ra n(A)= cị 9 . Vậy P(A) = ^f- -0,029 

^199 

b) Gọi B là biến cố: “Chọn 5 học sinh có số thứ tự 150 đến 199” 

ci 

Suy ra n(B) = c 5 50 . Vậy P(B) = « 0,0009 

_^199_ 

Bài 4.4. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50. 

a) Mô tả không gian mẫu; 

b) Gọi A là biến cố “Số được chọn là số nguyên tố”. Hãy liệt kê các kết quả thuận lợi cho A; 

c) Tính xác suất của A; 

d) Tính xác suất để số được chọn nhỏ hơn 4. 

HD^Giải 

a) Không gian mẫu £2 = {l,2,3,...,50} 

b) n A ={2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47} 


C)P<A) = = = 0,3 

d) Gọi B là biến cố “ số được chọn nhỏ hơn 4”. Ta có P(B ) = = 0,06 

50 


Đại sô và Giải tích 11 


24 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 


















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 4.5. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hon 9. Tính xác suất để: 

a) Số được chọn là số nguyên tố; 

b) Số được chọn chia hết cho 3; 

HD^Giải 

a) Gọi A là biến số “ số được chọn là số nguyên tố”. Ta có G A = |2,3,5,7Ị và P(A ) = ^- = 0,5 


b) Gọi B là biến cố “ số được chọn chia hết cho 3”. Ta có 


G fi ={3,6} và P(B) = l = 0,25 

o 


Bài 4.6. Chọn ngẫu nhiên 5 người có tên trong một danh sách 20 người được đánh số từ 1 đến 20. Tính 
xác suất để 5 người được chọn có số thứ tự không lớn hơn 10 ( chính xác đến hàng phần nghìn). 


HD^Giải 

Gọi A là biến cố “5 người được chọn có số thứ tự không lớn hơn 10” 
Không gian mẫu £2 = cị 0 . Ket quả thuận lợi của biến cố A là Q A = c * 0 


r 5 

Vậy P(A) = ~ 0,016 

^20 


c. BÀI TẬP TƯ LUYỆN 

Bài 4.7. Danh sách lớp của Nguyên được đánh số từ 1 đến 30. Nguyên có số thứ tực là 12. Chọn ngẫu 
nhiên một bạn trong lớp. 

a) Tính xác suất để Nguyên được chọn 

b) Tính xác suất để Nguyên kkhông được chọn 

c) Tính xác suất để một bạn có số thứ tự nhò hơn số thứ tự của Nguyên được chọn 
Bài 4.8. Gieo hai con súc sắc cân đối 

a) Mô tả không gian mẫu 

b) Gọi A là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiên của hai con súc sắc nhò hơn hoặc bằng 7”. Liệt 
kê các kết quả thuận lợi của A. Tính P(A). 

c) Cũng hỏi như trên cho các biến cố B : “có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm” và C: “ có 
đúng một con súc sắc xuất hiện mật 6 chấm. 

Bài 4.9. Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối. Tính xác suất để số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc 
hơn kém nhau 2. 

Bài 4.10. Một túi đựng 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 
bốn quả cầu đó có cả quả màu đò và màu xanh. 


Đại sô và Giải tích 11 


25 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 
















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§5. CÁC QUY TẤC TÍNH XÁC SUẤT 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Quy tắc công xác suất 

a. Biến cố hợp 

Cho hai biến cố A và B. Biến cố “A hoặc B xảy ra”, kí hiệu A u 5 được gọi là hợp của hai biến cố 
A và B 

Tổng quát : Cho k biến cố Aj, A 2 , . . Aỵ. Biến cố “ có ít nhất một trong các biến cố Aj, A 2 , . . Ak xảy 
ra”, kí hiệu là A Ị u A 2 u... u A k được gọi là hợp của k biến cố đó. 

b. Biến cố xung khắc 

Cho hai biến cố A và B. Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố 
kia không xảy ra. 

c. Quy tắc công xác suất 

Nếu hai biến A và B xung khắc thì xác suất của A hoặc của B xảy ra là pỊẨufiỊ = P{A) + P(B) 

Tồng quát : Cho k biến cố Aj, A 2 , . . Ak đôi một xung khắc. Khi đó 
p(\ uẠ, U...U A k ) = P(A l ) + P(A 2 ) + ... + P(A k ) 

d. Biến cố đối 

Cho A là một biến cố. Khi đó biến cố không xảy ra A, kí hiệu A gọi là biến cố đối của A 
Xác suất của biến cố đối A là p Ị A j = 1 - P(A ). 

Hai biến cố đối nhau là hai biến cố xung khắc. Tuy nhiên hai biến cố xung khắc chưa chắc là hai biến 
cố đối nhau. 

2. Quy tắc nhân xác suất 

a. Biển cố giao 

Cho hai biến cố A và B. Biến cố “Cả A và B cùng xảy ra”, kí hiệu là AS, được gọi là giao của hai biến 
cố A và B. 

Neu Cl A và Cl B lần lượt là tập hợp các kết quả thuận lợi cho A và B thì tập hợp các kết quả thuận lợi 
cho AB là £2, n£2 R 

A B 

b. Biến cố đọc lâp 

Hai biến cố A và 5 gọi là độc lập với nhau nếu việc xãy ra hay không xảy ra của biến cố này không 
làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia. 

Neu hai biến cố A, B độc lập với nhau thì A và B ; A và B; A và B cũng độc lập với nhau. 

c. Quy tắc nhân xác suất 

Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì P(A.B) = P{A).P{B) 

Nếu p (Ai?) P(A)P(B) thì hai biến cố A và B không độc lập với nhau. 

B. BÀI TẬP 


Bài 5.1. Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. 

a) Mô tả không gian mẫu 

b) Xác định các biến cố sau: 

A: “Xuất hiện mặt chẵn chấm” 

B\ “ Xuất hiện mặt lẻ chấm” 

C: “Xuất hiện mặt có số chấm không nhỏ hơn 3” 

c) Trong các biến cố trên, hãy tìm các biến cố xung khắc. 

HD^Giải 

a) Không gian mẫu £2 = Ịl, 2 ,3,4,5, óỊ 

b) Tacó A = {2,4,6};5 = ( 1 ,3, 5 };c = { 3 ,4,5,6} 

c) Các biến cố A và B là xung khắc, vì AnB = 

Bài 5.2. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất một lần. Giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm, 


Đại sô và Giải tích 11 


26 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


được thay vào phương trình bậc hai: X 2 + bx + 2 = 0. Tính xác suất sao cho: 

a) Phương trình có nghiệm 

b) Phương trình vô nghiệm 

c) Phương trình có nghiệm nguyên 

HD^Giải 

Không gian mầu £ì = {l,2,3,4,5,6},ft(£2) = 6 

Kí hiệu A, B, c lần lượt là các biến cố tương ứng với các câu a), b), c). Ta thấy phương trình bậc hai X 2 + 
bx + 2 = 0 có nghiệm khi và chỉ khi A = b 2 - 8 > 0 . Do đó: 

a) A = {be ữỉ b 2 -8> 0 } = { 3 ,4,5,6}, n(A) = 4 => P(A) = I 

b) Vì B = Ã nên P{B) = p(Ã) = 1 - P{A) = ị 

c) c - Ị 3 Ị, n(C) = 1 => P(C) - ^ 

Bài 5.3. Kết quả (b, c) của việc gieo con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b là số chấm xuất 
hiện trong lần gieo đầu, c là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai, được thay vào phương trình: X 2 + 
bx + c = 0. Tính xác suất để: 

a) Phương trình vô nghiệm 

b) Phương trình có nghiệm kép 

c) Phương trình có nghiệm 

HD^Giải 

Không gian mầu: £í = {(ồ;c)/l <b\c< 6|,n(í2) = 36. Kí hiệu A, B, c là các biến cố cần tìm xác suất ứng 


với các câu a), b), c). Ta có: A = b 2 -4c 


ă) A = ị(b,c)e £1/b 2 -4c < oỊ 

= {(l,l),a,2),...,(1,6),(2,2),...,(2,6),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6)} 


n(A) = 17 => P(A) = 


17 

36 


b) B = {(ố,c)e ĩl/ b 2 -4c = o} = {(2,1),(4,4)},«(5) = 2 ^ P(B) = ^ 


c) Ta có C = A^P(C) = P(A) = = 

____ 36 36 _ 

Bài 5.4. Một hộp đựng 10 quả cầu đánh số từ 1 đến 10, đồng thời các quả từ 1 đến 6 được sơn màu đỏ. 
Lấy ngẫu nhiên một quả. Kí hiệu A là biến cố:”Quả lấy ra màu đò”, B là biến cố: “Quả lấy ra ghi số 
chẵn”. Hòi A và 5 có độc lập không ? 

HD^Giải 

Kí hiệu A là biến cố :”Quả lấy ra màu đỏ”, B là biến cố: “Quả lấy ra ghi số chẵn” 

Khômg gian mẫu: £2 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},ft(£T) = 10 


Ẩ = = 6 -™ = f. B - {^.M0}, n(S > = 5 =» P( B) = 1 

AnB = {2,4,6},n(AnB) = 3^P(AnB) = ^ 

Mặt khác: P(AB) = Ậ- = W = P(A).P(B). Vậy A, B độc lập với nhau. 

_ 10 5 2 _ 

Bài 5.5 Hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 3 quả đò và 2 quả xanh, hộp thứ hai chứa 4 quả đỏ 

và 6 quả xanh. Lấy ngẫy nhiên từ mồi hộp một quả. Tính xác suất sao cho: 

a) Cả hai quả đều đò 

b) Hai quả cùng màu 

c) Hai quả khác màu 

HD^Giải 

Kí hiệu A: “Quả lấy từ hộp thứ nhất màu đò” 


Đại sô và Giải tích 11 


27 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Kí hiệu B\ “Quả lấy từ hộp thứ hai màu đò” 

Kí hiệu C: “Hai quả lấy ra cùng màu” 

Kí hiệu D\ “Hai quả lấy ra khác màu” 

Không gian mầu là kết quả của hai hành đồng lấy quả từ hai hộp liên tiếp. Theo qui tắc nhân: n(íl) = 50 
và A, B độc lập nhau 

Ta có: AnB : “Quả lấy ra từ hai hộp cùng màu đò” và AnB : “Quả lấy ra từ hai hộp cùng màu xanh” 

a) Cần tính P(A nB) = P(A).P(B ) = ị . ậ- = 0,24 

5 10 


(Cách khác: Theo qui tắc nhân ta có: n( AnB) = 3.4 =12 => P(AnB) - = ^ = 0,24) 

n(£l) 50 


b) Từ trên suy ra: c = (A n fi) u (A n fi), n(A n B) = 12 


_ — \ n(A n B) n(AnB) 12 12 ... 

P(C) = P (Ang)u(Ang) = ' + ' -TT + TT = 0>48 

1 1 n(ữ) n(Q) 50 50 

c) Dễ thấy D và c là hai biến cố đối nhau, nghĩa làD = c => P(D) = P(C) = 1 - 0,48 = 0,52 

Bài 5.6. Túi bên phải có 3 bi đò, 2 bi xanh; túi bên trái có 4 bi đò, 5 bi xanh. Lấy một bi từ mỗi túi một 
cách ngẫu nhiên. Tính xác suất sao cho: 

a) Hai bi lấy ra cùng màu b) Hai bi lấy ra khác màu 

HD^Giải 

Kí hiệu A: “Bi lấy ra từ túi phải có màu đỏ”, B\ “Bi lấy ra từ túi trái có màu đỏ”, C: “Hai bi lấy ra cùng 
màu” và D\ “Hai bi lấy ra khác màu” 

Không gian mẫu là kết quả của hai hành đồng lấy quả từ hai hộp liên tiếp. Theo qui tắc nhân: 
n(Q) = 5.9 = 45 và A, B độc lập nhau 

Ta có: AnB: “Bi lấy ra từ hai túi phải và túi trái cùng màu đò” và A n B: “ Bi lấy ra từ hai túi phải và 
túi trái cùng màu xanh” 

a) C = (AnB)u(ÃnB), Hiển nhiên (AnB)n(ÃnB) = Ịố vàn(AnS) = 3.4 =12 , 

n(ÃnÃ) = 2.5 = 10. P(C) = p[(AnB)Kj(ÃnB)) = ^ 

^ ' n(Q) n(Q) 45 45 45 

b) Dễ thấy D và c là hai biến cố đối nhau, nghĩa là D = c => P(D) = P(C ) = 1 — 

_ _^_ 45 45 _ 

Bài 5.7. Hai bạn lóp A và hai bạn lớp B được xếp vào ngồi 4 ghế sắp thành hàng ngang. Tính xác suất 
sao cho: 

a) Các bạn lớp A ngồi cạnh nhau b) Các bạn cùng lớp không ngồi cạnh nhau 

HD^Giải 

Giả sử hai bạn lớp A được đánh số 1, 2 và hai bạn lớp B được đánh số 3, 4. Ket quả xếp chồ tương ứng 
với một hoán vị của tập B = { 1,2,3,4}. Như vậy số phần tử của không gian mẫu n(Cl) = P A - 4 ! = 24 

Kí hiệu: c là biến cố: “Hai bạn lớp A ngồi cạnh nhau” 

D là biến cố: “Hai bạn cùng lớp không ngồi cạnh nhau” 

a) Đầu tiên xếp hai bạn lớp A ngồi vào hai ghế liền nhau, có 2.3 = 6 cách , sau đó xếp hai bạn lớp B vào 2 
ghế còn lại có 2 cách. Theo qui tắc nhân ta có n(C) = 6.2 = 12 và P(C) = 0,5 

b) Đầu tiên xếp bạn A ngồi ờ vị trí thứ nhất, chẳng hạn từ bên trái: có 2!.2! cách xếp bốn bạn ngồi xen kẽ. 
Sau đó xếp bạn lớp B ngồi vị trí thứ nhất. Ta cũng có 2!.2! cách ngồi xen kẽ. Vậy n(D) - 2. 2!.2! = 8 do 


đó: P(D) = ị 

_3_ T7T _ 7 _ 

Bài 5.8. Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lí và 2 quyển sách Hóa. Lấy ngẫu nhiên ba 
quyển sách. Tính xác suất sao cho: 

a) Ba quyển lấy ra thuộc ba môn khác nhau 

b) Cả ba quyển lấy ra đều là sách Toán 

c) ít nhất một quyển sách Toán 


Đại sô và Giải tích 11 


28 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 
















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


HD^Giải 

Không gian mẫu là một tổ hợp chập 3 của 9 quyển sách nên n(£l) - cị = 84. Kí hiệu A, B, c là các biến 
cố tương ứng câu a), b), c) 

a) Đe có một phần tử của A ta phải tiến hành ba lần lựa chọn (từ mồi loại sách một quyển). Vậy n(A) = 

4.3.2 = 24 và P(A) = ị 

7 

, , , , ^ - 1 

b) Cả ba quyên sách lây ra đêu là sách Toán , nên n(B) = C 4 => P(B) = — 

1 

c) Gọi c là biến cố: “Trong ba quyển không có quyển sách Toán nào”, ta có: n(C) = cị = 10 và 

^ 10 37 

P(C) = Ỉ — P(C) = = 

_ 84 42 _ 

Bài 5.9. Một hộp đựng chín thẻ đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên thẻ với 
nhau. Tính xác suất để kết quả nhận được là một số chằn. 

HD^Giải 

Gọi A là biến cố: “ Rút được một thé chằn và một thẻ lẻ”, B là biến cố: “Cả hai thẻ được rút ra là thẻ 
chằn”. Khi đó biến cố C: “ Tích hai số ghi trên thẻ là một số chẵn” là: c = Au5 . 

Do hai biến cố A và B xung khắc, nên P(C) = P(A u B) = P(A) + P(B) . Vì có 4 thẻ chằn và 5 thẻ lẻ nên ta 

có: P(A) = ^ệ = ^;P(5) = ậ = ^. Vậy P(C) = P(Au5) = ^+^ = U 
c 9 2 36 c\ 36 36 36 18 

Bài 5.10. Một hộp đựng bốn viên bi xanh, ba viên bi đò và hai viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. 

a) Tính xác suất để chọn được hai viên bi cùng màu 

b) Tính xác suất để chọn hai viên bi khác màu. 

HP^Giải 

a) Gọi A là biến cố: “Chọn được hai viên bi xanh”, B là biến cố “Chọn được hai viên bi đò” và c là biến 
cố: “Chọn được 2 viên bi vàng”. D là biến cố: “Chọn được hai viên bi cùng màu” 

Theo đề bài, ta có ỡ = ẤufiuCvà các biến cố A, B, c đôi một xung khắc. 

Vậy PỤữ) = P(A u B u D) = P(A) + P(B) + P(C) 

Mặt khác, ta có: P{A) = ậ = A; P(fl) = ậ = A; P(C) = ậ = 4r 

c\ 36 c\ 36 c\ 36 

Vậy: P(D) = P(A u 5 u D) = P(A) + P(B) + P{C) = Ẫ + ^ + ^ = ^ 

36 3o 3o lõ 

— — 5 13 

b) Biến cố: “Chọn được hai viên bi khác màu” chính là biến cố D . Vậy P(D) = 1 - P(D) = 1 - --- = 

__ ___ 18 18 

Bài 5.11. Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn 

hai viên đạn một cách độc lập. Tìm xác suất để một viên đạn trúng mục tiêu và một viên đạn trượt mục 

tiêu ? 

HD^Giải 

Gọi A là biến cố: “ Viên đạn đầu trúng mục tiêu”, B là biến cố: “ Viên đạn thứ hai trúng mục tiêu”, c là 
biến cố: “ Một viên đạn trúng mục tiêu và một viên đạn trượt mục tiêu”. 

Khi đó ta có: c = AB u AB và hai viên đạn bắn độc lập nhau. 

Vậy : P(C) = P(AB u AB) = P(A).P(B) + P(B).p(Ã) = 0,6.0 ,4 + 0,4.0 ,6 = 0,48 

Bài 5.12. Ba người đi săn A, B, c độc lập với nhau cùng nổ súng vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn 
trúng mục tiêu của A, B, c tương ứng là: 0,7; 0,6; 0,5. 

a) Tính xác suất để xạ thủ A bắn trúng còn hai xạ thủ kia bắn trượt. 

b) Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng 

HD^Giải 

a) Gọi H là biến cố: “Xạ thủ A bắn trúng còn hai xạ thủ kia bắn trượt”. Ta có 
P{H) = P{A)P{B)p(c) = (0,7)(0,4)(0,5) = 0,14 


Đại sô và Giải tích 11 


29 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


b) Gọi K là biến cố: “Không có xạ thủ nào bắn trúng”. Ta có: 

P(K) = P(Ã)P(Ổ)P(Õ = (0,3)(0,4)(0,5) = 0,06 
Vậy xác suất cần tìm là : P(K) -Ỉ-P(K) - 0,94 

Bài 5.13. Một túi đựng 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 
4 quả đó có cả quả màu đỏ và màu xanh. 

HD^Giải 

Ta có: n(íl)= c* 0 =210 

SỐ cách chọn 4 quả cầu toàn đỏ là 1. 

Số cách chọn 4 quả cầu toàn xanh là cl - 15. 

Gọi A là biến cố: ”Chọn 4 quả cầu có cả quả màu đò và xanh” 

Suy ra: n(A) =210-15-1 = 194. Vậy P(A) = 

Bài 5.14. Xác suất để làm thí nghiệm thành công là 0,4. Một nhóm 5 học sinh, mỗi học sinh độc lập với 
nhau tiến hành cùng thí nghiệm trên. 

a) Tính xác suất để cả nhóm không có ai làm thí nghiệm thành công. 

b) Tính xác suất để ít nhất có một học sinh trong nhóm làm thí nghiệm thành công (tính chính xác đến 
hàng phần trăm). 

HD^Giải 

a) Xác suất để một học sinh trong nhóm làm thí nghiệm không thành công là 1 - 0,4 = 0,6. Theo qui tắc 
nhân xác suất, xác suất để cả nhóm (5 HS) không có ai làm thí nghiệm thành công là : ( 0 , 6 ) ~ 0,08 

b) Xác suất cần tìm là l-(0,ó) -0,92 

Bài 5.15 . Gieo một con súc sắc cân đối ba lần. Tính xác suất để có đúng hai lần xuất, hiện mặt 6 chấm. 

HD^Giải 

Gọi A là biến cố “lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 6 chấm”, B là biến cố “ lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 6 
chấm”, c là biến cố “ lầm gieo thứ ba xuất hiện mặt 6 chấm” 

H là biến có “ có đúng hai lần xuất hiện mặt 6 chấm” 

Khi đó: P(//) = p(a)p(5)p(c) + P(a)p(p)p(c) + pỊÃỊp(p)p(c) 


Ta có: P(A) = P(ổ) = P(C) = ị;PÍA 

6 ' 



= p(c) = |.Vậy P(H) 


15 

216 


Bài 5.16. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số từ 0 đến 9. Tính xác suất để số trên vé không có chữ 
số 1 hoặc không có chừ số 5. 


HD^Giải 

Gọi A là biến cố “ không có chữ số 1”; B là biến cố “ không có chữ số 5” 
Ta có P(A) = P(Ổ) = (0,9) 5 và P(AB) = (0,8) 5 


Từ đó p (A u b) = P(A) + P(B)~P(AB ) = 2.(0,9) 5 -(0,8) 5 = 0,8533 

Bài 5.17 . Một túi chứa 16 viên bi, trong đó có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đò. 

a) Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong túi 

i) Tính xác suất được hai viên bị đen 

ii) Tính xác suất để được 1 viên bi đen và 1 viên bi trắng 

b) Lấy ngẫu nhiên ba viên bi trong túi 

i) Tính xác suất để được 3 viên bi đò 

ii) Tính xác suất để được 3 viên bi với ba màu khác nhau 

HD ^ Giải 

a) Số trường hợp có thể xảy ra là: Cj 2 6 

2 ' c 2 1 

i) Số trường hợp rút được hai viên bi đen là c\ . Vậy xác suất rút được hai viên bi đen là —ị- = 7 " 

C 16 8 


Đại sô và Giải tích 11 


30 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ii) Số trường hợp rút được 1 viên bi trắng và 1 viên bi đen là c\.c\ - 42. Vậy xác suất để được 1 viên bi 


đen và 1 viên bi trắng là 


42 _ 7 

CĨ“2Õ 


b) Số trường hợp có thể xảy ra là C 3 Ế 


i) Số trường hợp rút được 3 viên bi đỏ là cl = 1. Vậy xác suất rút được 3 viên bi đỏ là —— = ——- 

3 cl 560 

lo 

ii) Theo qui tắc nhân, ta có 7.6.3 = 126 cách chọn 3 viên bi có 3 màu khác nhau. Vậy xác suất rút được 3 

viên bi có 3 màu khác nhau là = — 

40 _ 

Bài 5.18. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ năm thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Kí hiệu: 

A là biến cố “ Thẻ ghi số bé hơn 3 được chọn” 

B là biến cố “ thẻ ghi số chẵn chọn được” 

a) Mô tả không gian mẫu 

b) Liệt kê các phần tử của tập A và B 

c) Vì sao A và B không xung khắc 

d) Tính P(A),P(B),P(AnB),P(AuB) 

HD^Giải 

a) £2 = {1,2,3,4,5} 

b) A = {1,2},5 = {2,4} 

c) AnB = Ị 2 Ị nên A và B không xung khắc 


d) P(A) = ! = P(£);P(Antf) = i Aufl = {l;2;4},P(Aụ£) = ! 

Bài 5.19. Gieo ba con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện 
của ba con súc sắc bằng 9. 

HD^Giải — 

Giả sử T là phép thử “Gieo ba con súc sắc”. Ket quả của T là một bộ ba số (x; y; z) tương ứng là kết quả 
của việc giao com súc sắc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Không gian mẫu của T có 6.6.6 = 216 phần tử. 

Gọi A là biến cố: “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của ba con súc sắc là 9”. Ta có tập hợp các kết quả 

thuận lợi cho A là: Cl A =j(x;y;z)/ x + y + z = 9,1 < x,y,z ^ 6,x,y,ze N*| 

Nhận xét: 9=l+2+6=l+3+5=2+3+4=l+4+4=2+2+5=3+3+3 

Các tập Ịl;2;6};{l;3;5};{2;3;4Ị mồi tập có 6 phần tử của í2 Ẩ ,tập Ịl;4;4Ị;{2;2;5} mồi tập có 3 phần tử 

của £2 a và tập {3; 3; 3 } có duy nhất một phần tử của £2 A 


Vậy 


a 


— 6+6+6+3+3+1 — 


25. Vậy P(A) = 


25 

216 


Bài 5.20. Chọn ngẫu nhiên ba số từ tập Ịl,2,...,l lỊ 

a) Tính xác suất để tổng ba số được chọn là 12 

b) Tính xác suất để tổng ba số được chọn là số lẻ 


HD^Giải 


Không gian mẫu Q = Cj 3 j =165 

a) Gọi A là biến cố “tổng ba số được chọn là 12”. Khi đó, các bộ (a, b, c) mà a + b + c = 12vàa<b<clà 


(1,2,9), (1,3,8), (1,4,7), (1,5,6), (2,3,7), (2,4,6) và (3,4,5). Vậy P(A) = — 

165 

b) Gọi B là biến cố “tổng ba số được chọn là số lẻ”. 

Tổng a + b + c lẻ khi và chỉ khi: Hoặc cả ba số đều lẻ hoặc ba số có một số lẻ và hai số chẵn 

Ta có cị = 20 cách chọn số lẻ từ tập số lẻ { 1 , 3 ,5,7,9,1 1 } và có c\.c\ - 60 cách chọn một số lẻ và 


Đại sô và Giải tích 11 


31 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 






















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


hai số chằn. Vậy P(B ) = 


20 + 60 _ 16 
165 ~33 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 5.21 . Một túi chứa 16 viên bi, trong đó có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đò. 

a) Lấy ngẫu nhiên ba viên bi trong túi. Tính xác suất để: 

i) Lấy được viên bi đò 

ii) Lấy được cả ba viên bi không đò 

iii) Lấy được một viên bi trắng, một viên bi đò, một viên bi đen 

b) Lấy ngẫu nhiên bốn viên bi trong túi. Tính xác suất để: 

i) Lấy được đúng một viên bi trắng 

ii) Lấy được đúng hai viên bi trắng 

c) Lấy ngẫu nhiên mười viên bi. Tính xác suất rút được 5 viên bi trắng, 3 viên bi đen và 2 viên bi đò. 
Bài 5.22. Một hộp đựng 9 thẻ đánh số từ 1,2, . . ., 9. Rút ngẫu nhiên hai thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ 
với nhau. Tính xác suất để: 

a) Tích nhận được là số lẻ. 

b) Tích nhận được là số chằn. 

Bài 5.23. Một hộp đựng 9 thẻ đánh số từ 1,2, . . ., 9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính xác suất để: 

a) Các thẻ ghi số 1, 2, 3 được rút. 

b) Có đúng một trong ba thể ghi các số 1,2,3 được rút. 

c) Không thể nào trong ba thé ghi các số 1, 2, 3 được rút. 


Đại sô và Giải tích 11 


32 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 









Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ÔN TẬP CHƯƠNG II 


Bài 1. Có bao nhiêu cách xếp 7 người vào hai dãy ghế sao cho ghế đầu có 4 người và dãy sau có 3 người. 

HD^Giải 

Chọn 4 người để xếp vào 4 ghế ở đầu: có A 7 cách. Còn 3 người xếp vào 3 ghế ờ dãy sau: có 3! Cách 
Vậy có tấ cả A^.3! = 5040 cách xếp 
Bài 2. Một câu lạc bộ có 30 thành viên 

a) Có bao nhiêu cách chọn 5 thành viên vào Uỷ ban thương trực ? 

b) Có bao nhiêu cách chọn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ quỹ ? 

HD^Giải 

a) Số cách chọn 5 người vào Uỷ ban thường trực là C 3 5 0 = 142506 

b) Cần chọn 3 người giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thủ quỳ. số cách chọn là 


A 3 3 0 = 24360 

Bài 3. Trong không gian cho tập hợp gồm 9 điểm trong đó không có 4 điểm nào đồng phang. Hỏi có thể 
lập được bao nhiêu tứ diện với các đỉnh thuộc tập hợp đã cho ? 

HD^Giải 


Cứ 4 điểm không đồng phang cho ta được một tứ diện. Vậy số tứ diện cần tìm Cq =126 (tứ diện) 


Bài 4. Trong khai triển của 


( 1 


1 


21 


~ b 4 b + b 6 ìJ 


a u V D + D ư sja 

V J 


r r 

, xác định sô hạng mà luỹ thừa của a và b giông nhau. 


HD^Giải 


Ta có số hạng tổng quát trong khai triển là T M - cịp 1 .a 6 .a 3 .b 6 = C*JƠ 6 .b 6 
Theo đề bài, ta cổ 42 - 3k = 4k - 21. Suy ra k = 9 _ 

Bài 5 . 

a) Giải bất phương trình 2 c 2 +1 + 3/4* < 30 

b) Giải phương trình A‘° + A 9 - 9/4* 


a) Điều kiện X e N, X > 2 


HD^Giải 


Ta có 2CÌ, + 3 A 2 r < 30 <=> (x + \)x + 3x(x -1) < 30 <=> 4x 2 - 2x - 30 < 0 <=> ~ < X < 3 

x~\~ 1 X ^ 

So với điều kiện, suy ra X = 2 
b) Điều kiện IG N,x > 10. Ta có 


x\ 


x\ 


x\ 


A +A^=9A^<=^-— ' + * = 9. <=^(x-9)(x - 8 ) + x- 8 = 9<=^x -1 6x + 55 = 0<^> 

x x x (JC — 10)! (jc — 9)! (JC — 8 ) ! 

So với điều kiện, suy ra x = ll 

Bài 6. Tính xác suất sao cho trong 13 con bài tú lơ khơ được chia nhẫu nhiên cho bạn Nguyên có 4 con 
pích, 3 con rô, 3 con cơ và 3 con nhép. 


X = 11 
X = 5 


HD^Giải 


Số cách rút ra 13 con bài là cịị . Như vậy n (íl) = c 


13 

52 


Kí hiệu A: “Trong 13 con bài có 4 con pích, 3 con rô, 3 con cơ và 3 con nhép”. 

Ta có n(A) = c^.cị.cị = . Vậy P(A) = * 3 , ! ■■ - 0,000002 

13 9 6 4!(3!) 2 4 !(3 !) 2 


Bài 7. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên bé hơn 1000. Tính xác suất để số đó: 
a) Chia hết cho 3 b) Chia hết cho 5 


HD^Giải 

a) Các số chia hết cho 3 có dạng là 3 k (ke N). Ta phải có 3 k < 999 nên Ả: < 333 


Đại sô và Giải tích 11 


33 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 





































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Vậy có 334 số chi hết cho 3 bé hơn 1000. Suy ra p = = 0,334 

1000 

b) Các số chi hết cho 5 có dạng 5 k (ke N). Ta phải có 5 k < 1000 nên k < 200 


Vậy có 200 số chia hết cho 5 bé hơn 1000. Suy ra p = = 0,2 

_ 1000 _ 

Bài 8. Ba người đi săn A, B, c độc lập với nhau cùng nổ súng vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng 

mục tiêu của A, B , c tương ứng là: 0,4; 0,3; 0,2. 

a) Tính xác suất để xạ thủ A bắn trúng còn hai xạ thủ kia bắn trượt. 

b) Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng 

HD^Giải 

a) Gọi H là biến cố: “Xạ thủ A bắn trúng còn hai xạ thủ kia bắn trượt”. Ta có 
P(H) = P(A)P(B)P(C) = (0,4)(0,7)(0,8) = 0,224 

b) Gọi K là biến cố: “Không có xạ thủ nào bắn trúng”. Ta có: 

P(K ) = P(Ã)P(B)P(C) = (0,6)(0,7)(0,8) = 0,336 

Vậy xác suất cần tìm là : P(K) = 1 - P(K) = 0,664 

Bài 9. Bốn khẩu pháo cao xạ A, B, CvầD cùng bắn độc lập vào một mục tiêu. Biết xác suất bắn trúng của 

_ a . 1 _ 2 _ 4_ 5 _ , . _ 

các khâu pháo trên tương ứng là: P(A) = ~,P(B) = ~,P(C) = P(D) = --. Tính xác suât đê mục tiêu bị 

2 3 5 7 

trúng đạn. 

HD^Giải 

Gọi H : “Các khẩu pháo bắn trượt mục tiêu”. Ta tính xác suất để mục tiêu không bị trúng đạn tức là khi cả 


4 khẩu pháo đều bắn trượt. Ta có P(H) = Ạ = —— 

2357 105 

Xác suất để mục tiêu bị trúng đạn là p(h\ = \- P(H ) = 1 - — 

_ 105 105 _ 

Bài 10. Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 4 viên bi đò và 3 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. 

a) Tính xác suất để chọn được hai viên bi cùng màu 

b) Tính xác suất để chọn hai viên bi khác màu. 

HD^Giải 

a) Không gian mẫu £2 có số phần tử là n(Cl) = cị 2 = 66 
Gọi A là biến cố: “Chọn được hai viên cùng màu”. 

Ta có: n(A) = C: + C: + cl = 19 . Vậy P(A) = -^4 = ^ 

5 4 3 n(Q.) 66 

b) Biến cố: “Chọn được hai viên bi khác màu” chính là biến cố A . 


, 19 47 

Vậy P(A) = 1-P(D) = 1~~ 

_ 66 66 _ 

Bài 11. Có ba hòm, mồi hòm chứa 5 thé đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mồi hòm một tấm thẻ. 
Tính xác suất để: 

a) Tổng các số ghi trên ba tấm thé rút ra không lớn hơn 4? 

b) Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ rút ra bằng 6 ? 

HD^Giải 

Không gian mẫu íì = {(jc,y,z)/l<x<5,l<y <5,l<z<5;jt,y,ze N*Ị trong đó x,y,z theo thứ tự là số 


ghi trên thẻ rút ở hòm thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ta có n (íl) = 5.5.5 = 125. 

a) Gọi A là biến cố “Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ rút ra không lớn hơn 4”. Khi đó A là biến cố “ Tổng 
số ghi trên ba tấm thẻ được chọn nhiều nhất là 3”. Khi đó £2- = Ị(1,1,1)Ị nên n (£2- ) = 1 


Đại số và Giải tích 11 


34 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Vậy P(A) = 1 -.p(a) = 1-jT = 0,992 

b) Gọi B là biến cố “Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ rút ra bằng 6” 

Khi đó £l B = ị(x,y,z)/x + y + z = 6,l<x<5,ỉ<y < 5,1 < z < 5;x,y,zE N*} 

Ta có 6=l + 2 + 3 — 1 + 1+ 4 — 2 + 2 + 2 

Tập { 1 , 2 , 3 } cho ta 6 phần tử của Í1 B , tập { 1 , 1 , 4 } cho ta 3 phần tử của , tập { 2 ,2, 2 } chỉ cho duy 

nhất 1 phần tử của Vậy = 6 + 3 + 1 = 10. Do đó P(B) = ^- = 0,08 

123 

Bài 12. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau (chữ số đầu tiên phải khác 0), trong đó 
có mặt chữ số 0 nhưng không có mặt chữ số 1 ? 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng: a l a 2 a 3 a A a 5 a 69 a ì ±0 9 a i ±a 9 i± j',ỈJ = 1,6 và a ỉ ,a 2 ,a 3 ,a 4 ,a 5 ,a 6 e B = ị 0,1,..., 9 } 
Chọn một chữ số trong các chữ số {a 2 ,a 3 ,a 4 ,a 5 ,a 6 } để cho bằng 0 có 5 cách chọn 
Chọn 5 chữ số còn lại từ B \ { 0 , 1 } có Ag 5 cách chọn 
Vậy số thoả mãn yêu cầu là: 5A 8 5 = 33600 (số). 

Bài 13. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số (chữ số đầu tiên phải khác 0), biết rằng chữ số 2 có mặt 
đúng hai lần, chữ số 3 có mặt đúng ba lần và các chữ số còn lại có mặt không quá một lần ? 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng: a ì a 2 a 3 a 4 a s a 6 a 7ì a ì ^0, và a v a 2 ,a 3 ,a 4 ,a 5 ,a 6 ,a 7 e B = { 0 , 1 ,..., 9 } 

■ Xét trường hợp a x tuỳ ý (có thể bằng 0) 

Chọn 2 vị trí xếp hai chữ số 2: có c 2 cách chọn 
Chọn 3 vị trí xếp ba chữ số 3: có c\ cách chọn 

Còn hai vị trí, chọn hai chữ số xếp vào hai vị trí này: có 2 !.c 2 
Do đó, ta có C 7 2 .C 5 3 .2!C 8 2 =11760 (số) 

■ Xét trường hợp a x - 0 

Chọn 2 vị trí xếp hai chữ số 2: có c 2 cách chọn 

Chọn 3 vị trí xếp ba chữ số 3: có c 3 cách chọn 
Chọn một số xếp vào vị trí còn lại: có 7 cách chọn 
Do đó có: C 6 2 .C 4 3 .7 = 420 (số) 

Vậy số thoả ycbt: 11760 - 420 = 11340(số). _ 

Bài 14. Từ các chữ số 1,2, 5, 7, 8, lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và nhò hơn 
276? 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng n - a x a 2 a 3 \a. ^ a.\i ^ j;ij = 1,3 ;a ị9 a 29 a 3 E B = { 1 , 2 ,5,7,8} và n < 276 

■ a = 1, khi đó b, c lấy trong B \ {a}. Do đó có A 2 = 12 (số) 

■ a = 2, b < 1 => b e { 1 , 5 } và c G B \ {a, /?} . Do đó có 2 .A 3 = 6 (số) 

■ a = 2,Z? = 7=>cE{l,5}. Do đó có 2 (số) 

Vậy số các số n thoả ycbt: 12 + 6 + 2 = 20(số) 

Bài 15. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 mà mồi số gồm 4 chữ số khác nhau ? 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng n = a x a 2 a 3 a A \a. ± a \i ± j;i,j = l,4;ứ 1 ,ứ 2 ,ữ 3 ,ứ 4 G B = { 0 , 1 ,2,4,..., 9 } 

Số cách chọn a 4 có 2 cách chọn 


Đại sô và Giải tích 11 


35 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Số cách chọn a v a 2 ,a 3 có Aị cách chọn 

Vậy có 2 Aị số có 4 chừ số chia hết cho 5 (kể cả trường hợp a x - 0) 

Số trường hợp a x - 0 là Aị 

Vậy số cần tìm thoả yêu cầu bài toán là: 2 A^ - Aị = 952 (số) 

Cách khác : Giải theo quy tắc đếm. 

Bài 16. Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mồi số có 6 chữ số và thoả mãn 
điểu kiện: Sáu chữ số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu nhò hơn tổng của ba chữ số 
cuối một đơn vị ? 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng: a x a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 ;a. ^ a.\i ^ j\i,j = 1,6;ứ. E B = |l,2,3,4,5,6| 

Điều kiện: a ì +a r> +a~=a A +a l -+a,- 1. Vì 1+2 + 3+ 4 + 5 + 6 = 21 
Vậy suy ra a x +a 2 +a 3 =10 hiên nhiên a 4 +a 5 +a 6 = 11 
Ta có các trường họp sau xảy ra: 

{ 1 , 3 , 6 } và { 2 , 4 , 5 ]. Ta có : 3!.3! = 36 số 

{ 1 , 4 , 5 ] và { 2 , 3 , 6 }. Ta có: 31.31 = 36 số 
{ 2 , 3 , 5 } và { 1 , 4 , 6 }. Ta có : 3!.3! = 36 số 

Theo quy tắc cộng ta có: 36 + 36 + 36 = 108 số cần tìm. _ 

Bài 17. Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mồi số gồm 6 chữ số khác 
nhau và tổng các chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bằng 8. 

HD^Giải 

Gọi số cần tìm có dạng: a x a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 ;a. ^ a.\i ^ j;i,j = 1,6; ứ. E B = { 1 , 2 ,3,4,5,6,7,8, 9 } 

Theo đề bài, ta có a 3 +a 4 +a 5 = 8, suy ra a 3 ,a 4 ,a 5 E { 1 , 2 , 5 } hay a 3 ,a 4 ,a 5 E { 1 , 3 , 4 } 

Trường hợp: a 3 ,a 4 ,a 5 e { 1 , 2 , 5 } 

SỐ cách chọn a 3 ,a 4 ,a 5 có 3! = 6 cách chọn 
Số cách chọn a x ,a 2 ,a 6 có Aị cách chọn 
Vậy có 6 .Aị = 720 (số) 

Trường hợp: a 3 ,a 4 ,a 5 E { 1 , 3 , 4 } , thực hiện giải tương tự, ta có 720 (số) 

Vậy có 720 + 720 = 1440 số cần tìm. 

Bài 18. Đội tuyển học sinh giỏi của trường gồm 18 em, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 
và 5 học sinh khối 10. Hòi có bao nhiêu cách cử 8 học sinh trong đội đi dự trại hè sao cho mồi khối có ít 
nhất một em học sinh được chọn ? 

HD^Giải 

Số cách chọn 8 học sinh từ 18 em của đội tuyển là Cj 8 8 = 43758 cách 
Trong 43758 cách chọn bất kì trên bao gồm: 

■ Số cách chọn 8 học sinh từ khối 12 và 11 là Cj 8 3 

■ Số cách chọn 8 học sinh từ khối 12 và 10 là C X2 

■ Số cách chọn 8 học sinh từ khối 10 và 11 là C xx 

Vậy số cách chọn thoả yêu cầu bài toán là: Cj 8 8 - (c 8 3 + C X2 + C 8 J} = 41811 (cách chọn) 

Bài 19. Giả sử có khai triển (1 — jc)” +x(l + x) /? 1 = a 0 + a x x + a 2 x 2 + ... + a n x n 
Biết a n +a,+a^ + ... + £ =512. Hãy tính hệ số a , 

——-— MI - 


Đại sô và Giải tích 11 


36 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 




















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Từ giả thiết chọn X = 1 => 2" 1 = a n + a, +Ơ. + ... + « = 512 => n = 10 
0 • 0 12« 

Với n = 10, ta có 

(1 -x) 10 + X(l + x) 9 = c® - c; 0 x + cịx 2 - CỊ 0 X 3 ... + c;° + c 9 °x + cịx 2 + C g 2 x 3 +... + C 9 V° 
Từ đó suy ra ữ 3 = -Cj 3 0 + c 2 = -84 


Bài 20. Goi a v a* . a n là các hệ số trong khai triển sau: 

Hãy tính hệ số a 5 

(x + l) 

10 ( 

x + 2^ 

— + ữ^x ) + ... + ! . 

HD^Giải 

Ta có (x +1) 10 = c° 0 x i0 + ơ 10 x 9 + c 2 0 x 8 + c 3 0 x 7 + c^x 6 + c 5 l0 x 5 + 
Suyra(x + l) (x + 2) =...+ c* 0 + 2C 4 0 x 6 +... 

Vậy fl 5 =Cf 0 + 2C 1 4 0 = 672 

+ c 9 x + c 10 
,,T ^10 

26 

Bài 21. Tìm hê sô của sô hang chứa X trong khai triên 

c Li +c Li + - +c Li =2 20 -i 

' 1 7 N 

v + V 

« 

, biết rằng 


HD^Giải 


Từ giả thiết, ta có c 2 °„ +1 + cị n+l + CL, +...■+ q „ +1 = 2 20 (1) 

Vì c* n+1 = Cị n ; + \- k ,\/k,0<k < 2/7 , nên 

CL +c;,.,+cL,+..-+c;„,=ỉ(c»„, +c;„,+cỉ„,+...+C”) (2) 


v 2«+l 


Từ khai triển nhị thức Niu-tơn của (l +1) 

suy ra C 2 °„ +1 + c‘„ +1 + c 2 „ +1 +... + c 2 ;;; = 2 2 " +1 (3) 
Từ (1), (2) và (3) suy ra: 2 2 " = 2 20 on = 10 


Ta có 


1 


X 


\ 


10 


■ + X' 


Íc‘h-)'"N)‘= 

k=0 k=0 


Hệ số của X 26 là c* 0 thoả mãn: 1 ỉk - 40 = 26 <=> k = 6 
Vậy hệ số của X 26 là : c 6 =210 


Bài 22. Cho khai triến nhị thức: 

í X-1 xY ( j-iY í x-1 Y _1 í X \ 


2 2 +2 


V 


= c 




2 2 

V y 


+ C 1 


2 2 
V y 


2 3 

V 


+ ... + C 


n —1 
n 


í riV xV 1 
2 2 

V 7 


2 3 

V 7 


+ C" 


7 jY 
2" 3 
V 7 


(n là sô nguyên dương). Biêt răng trong khai triên đó C n — 5 C n và sô hạng thứ tư băng 20 n . Tìm x,n 


Ta có c 3 = 5C' <=> 

« « 


neZ + ,«> 3 
(n-2)(#i-l) = 30 




HD^Giải 

ne z + ,n>3 
n = l <=>n=l 
n = —4 


Và r 4 = c 7 3 


4 x-ịỴ4 
2 2 "> 3 
V 7 


2 

V 7 


= 20/7 <=> C: 


4 £ziVr 

2 2 "> 3 

V 7 


2 

V J 


= 140 <=> 2 A “ 2 = 4 <=> X = 4 


Vậy /7 = 7,x = 4 

Bài 23. Tim số nguyên dương n : c° + 2C ( Ị + 4C 2 +... + 2" c; =243 

HD^Giải 


Đại sô và Giải tích 11 


37 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 
















































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Từ khai triển: (l + x) - c° + c l x + c 2 x 2 + ... + C"x" .Ta chọn x = 2 ta được 

V / n n n n 

í 1 + 2)" = 3" = C° + 2 c\ + 4C 2 +... + V C". Do đó c° + 2C' + 4C 2 +... + 2"c; = 243 <=> 3" = 3 5 <=> /7 = 5 

V / n n n n n n n n 


Vậy /7 = 5 

Bài 24. Tim số tư nhiên n thoả mãn: C 2 C n ~ 2 + 2C 2 C 3 +C 3 C" -3 =100 

—— — . m -,1 • - 

Điêu kiện n> 3 và n G N. Ta có 

c 2 cr 2 + 2C„ 2 C 3 + C 3 C,r 3 = 100 <=> (c 2 ) 2 + 2C 2 C 3 + (c 3 ) 2 = 100 (c 2 + c 3 ) 2 = 100 

<=> c 2 + C* = 10 <=> - + —— y - 2) = 10 ^ o- l)n(n +1) = 3.4.5 ^ = 4 

n 2 6 

Vậy n = 4 _ 

Bài 25. Với /7 là số nguyên dương, gọi « 3n _ 3 là hệ số của X 3 " -3 trong khai triển thành đa thức của 

(x 2 + l) (x + 2) .Tìm 77 để a ĩnĩ =26n 

HD^Giải 


Ta có (x 2 + l)" (x+2)" =Ỳ ck n x2n ~ 2k Ỳ c n x "- h2h = ỵỵcWx ĩn ~ ak+h> 

k =0 h =0 k =0 /2=0 


Từ giả thiết, ta suy ra 2k + h = 3 <£=> 


& — 1, /z — 1 
k = 0,h = 3 


Từ đó suy ra: CL , = 2C'C' +2 3 c°c 3 = 26/7 =»/7 = 5 

3n—3 n n n n 

Vậy /7 = 5 


Bài 26. Tìm hệ số của X 8 trong khai triển thành đa thức của 1 + X 2 (l - x) 


HD^Giải 


Ta có 


ì + x 2 (l-x)] 8 =c g ° + c‘x 2 (l-x) + c 2 x 4 (l-x) 2 +c 3 x 6 (l-x) 3 

+ C 8 V(1-x) 4 + ... + C 8 8 x 16 (1-x) 8 

Số hạng chứa X 8 trong khai triển trên chỉ có trong cịx 6 (l - x) 3 và C g 4 x 8 ( 1 - X) 
Suy ra hệ số của X 8 là 3C 3 +c 4 = 238 


Bài 27. Tìm 77 là số nguyên dương thoả mãn bất phương trình: A 3 +2C" 2 < 9/7 


HD^Giải 


Bất phương trình A 3 + 2 C" 2 < 9/7, có điều kiện 77 > 3, n e N (*) 

A 3 + 2C n ~ 2 < 9/7 <í=> ——— + -— — n < 9/7 <£=> 77(77 -1)(/7 - 2) + /7(/7 -1) < 9/7 

" " (/ 7 - 3 )! (/7 - 2 )! 2 ! 

4=> /? 2 - 2/7 - 8 < 0 <=> -2 < /7 < 4 
Từ (*), suy ra 77 = 3, /7 = 4 

Bài 28. Giả sử /7 là số nguyên dương và (l + x) = a 0 + ữjX + a 2 x 2 +... + a k x k +... + a n x n . Biết rằng tồn tại 

số k nguyên( n<k<n-\) sao cho : ■ Hãy tính 77 

2 9 24 

HD^Giải 

Ta có (l + x) = a 0 +a l x + a 2 x 2 +... + a k x k +... + a n x n 
Và 


Đại sô và Giải tích 11 


38 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 





























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a 


a 


a, 


k -1 k k +1 


c 


k -1 


= — = 

24 


c k c 


k +1 


24 


<=> 1 


c 


A --1 


c' 


c k c 


9 

A+l 

n 


2(n-k + l) = 9k 
3(n-k) = S(k + ĩ) 


9 

k = 
k = 


24 

2n + 2 


11 
3n-S 
11 


^=> 3ft — 8 = 2/7 + 2 <=> = 10 


v# ^ A ọ 7 ^ ^ / \ 2/1 

Bài 29. Tìm hệ sô của X trong khai triên đa thức [2- 3x ) , trong đó n nguyên dương thoả mãn: 


CLi + CLi + CLi + - + ^Í=1024 


HD^Giải 

rp / / 1 . \ 2 /I +1 _ /^(0 . /"(1 I /"|2 2 I . /"( 2 / 1+1 2 / 1+1 

Ta có (1 + X) = c ; n+ì + c;„ +1 x + C,„ +1 X +...+q; + ,X 


Chọn X = 1 ta được: ơ + r=2 M -C^+C^ + C^+.-. + q 2 ;:; (1) 

Chọn x = -l ta được: (1 - 1) 2 '- = 0 = C 2 °„ +1 - cị n+1 + C 2 2 „ +1 -... - cị::\ (2) 

Lấy (1)-(2) =5.2“ =2(c;„, +C 2 >„, + c,y, +... + C”) 

Suy ra: 2 2 " = 2 10 £=> 2n = 10 

Ta có: (2 -3x) có số hạng khai triển tổng quát: T k+l - cf 0 (-l) k 2 10 ~ k (3x) 

Hệ số của X 7 ứng với k = 7. 

Vậy hệ số của X 7 là -C 7 0 3 7 2 3 = -2099520 

Bài 30 . Cho tập A gồm n phần tử ịn > 4 ). Biết rằng số tập con gồm 4 phần tử của A bằng 20 lần số tập 
con gồm 2 phần tử của A. Tìm ke Ịl;2;3;...;zỉỊ sao cho số tập con gồm k phần tử của A là lớn nhất. 


Theo bài toán, ta có: 

n\ 


c = 20C <=> 


4!(/7 -4)! 


= 20 - 


n ! 


c* g lớn nhất <=> 


c > c 

'-'18 — '-'18 

/~*k s~ik —1 

.'-'18 - C 18 


2!(n —2)! 
k = 9. Vậy: k - 9 


HD^Giải 


<=> (/7 - 3)(n — 2) = 20.12 => n = 18 (Vì /?>4) 


Bài 31. Cho n số nguyên dưong thỏa mãn 5 C" 1 = C ' n . Tìm số hạng chứa X 5 trong khai triển nhị thức 


Niu-ton 


nx 


V 


14 X 


,x + 0. 


HD^Giải 

Ta có: 5C" _1 = c] <=> 5n = —— <=>/7 = 7 (vì n nguyên dưong) 


Khi đó: 


nx' 


V 


14 X 


ĨĨX~ 


14 X 


= ẺC. 

jfc=0 


v 2 y 


1 —k 




7 

_ V 1 7 ^7 ỵ ỉ 4 - 3 k 


V 


| 7 -* 


&=0 


SỐ hạng chứa X 5 tương ứng với 14-3£ = 5<=>& = 3 


_ X , X . u (-1) 3 C 7 3 «_ 35 , 

Vậy sô hạng cân tìm là-— —- X ——— X 

2 4 16 


Bài 32. Gọi s là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chừ số 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7. Xác định số phần tử của s. Chọn ngẫu nhiên một số từ s , tính xác suất để số được chọn là số chằn. 

HDìSkGiải 


Đại số và Giải tích 11 


39 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 

















































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Số phần tử của s là n(S) = A^ = 210 . Gọi A là biến cố: “Chọn được từ s số được chọn là số chẵn” 
Ta có n(A) = 3.6.5 = 90 (cách) 


y/ Ắ, X ,v IV 90 3 

Xác suât cân tìm là: P(A) = —— = — = — 

n(S) 210 7 



HD^Giải 


Số cách chọn 2 viên bi, mỗi viên từ một hộp là: 7.6 = 42 
Số cách chọn 2 vuên bi đò, mồi viên từ một hộp là: 4.2 = 8 
Số cách chọn 2 vuên bi trắng, mồi viên từ một hộp là: 3.4 = 12 

Xác suất lấy ra được hai viên bi cùng màu là: p = 8 + 


42 21 


Bài 34. Từ một hộp chứa 16 thẻ đánh sô từ 1 đên 16, chọn ngâu nhiên 4 thẻ. Tính xác suât đê 4 thẻ được 
chọn đều đánh số chằn. 

HD^Giải 


Số phần tử không gian mẫu: n (íl) = c* 6 = 1820 
Gọi biến cố A : “Chọn được 4 thẻ đều đánh số chẵn” 
Kết quả thuận lợi cho biến có A là n (a) = c 4 =70 

70 _ 1 
" - 26 


Xác suất của biến cố A là p(a) = 


n 




1820 


Bài 35. Đê kiêm tra chât lượng sản phâm từ một công ty sữa, người ta đã giử đên bộ phận kiêm nghiệm 5 
hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân 
tích mẫu. Tính xác suất để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại. 

HD^Giải 


Số phần tử không gian mẫu: (íl) = cị 2 = 220 
Gọi biến cố A : “3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại” 

Kết quả thuận lợi cho biến có A là a(a) = C5.C4.C3 = 60 

r <r r / V n(Á) 60 3 

Xác suất của biến cố A là P(a\ = —{ =777 = 77 

v ; n(fì) 220 11 


Bài 36. Cho đa giác đều n đỉnh, ne N và n > 3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường chéo. 


HD^Giải 


n(ji- 3 ) 


Số đường chéo của đa giác đều n đỉnh là c 2 n ~n- 
, nín — 3 ) 

Theo giả thiêt, ta có: -——- = 27 <=> n = 9 hoặc n = -6 

Do n e N và n > 3 nên giá trị n cần tìm là /7 = 9 

Tầ V • sy pr rri 4 r _ _ ✓ .1 • _ 1 _ Ti o /^1 T 7 n ' 


Bài 37. Trong đợt ứng phó dịch MERS-CoV, Sở Y tê thành phô đã chọn ngẫu nhiên 3 đội phòng chông 
dịch cơ động trong 5 đội của Trang tâm y tế dự phòng thành phố và 20 đội của các Trang tâm y tế cơ sở 
để kiểm tra công tác chuẩn bị. Tính xác suất để ít nhất 2 đội của Trung tâm y tế cơ sở được chọn. 

HD^Giải 


Số phần tử của không gian mẫu n(D.) - cị 5 = 2300 

Gọi A là biến cố “ít nhất 2 đội của Trang tâm y tế cơ sở được chọn” 

Ta có số kết quả thuận lợi cho biển cố A là n(A) = c^cị + cị ữ = 2090 


Vậy: P{A) = 


_ n(A) 209 


n(íì) 230 


Đại sô và Giải tích 11 


40 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 

Bài 38. Hai thí sinh A và B tham gia một buổi thi vấn đáp. Cán bộ hỏi thi đưa cho mồi thí sinh một bộ câu 
hòi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mồi 
bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì trong số đó để xác định câu hỏi thi của mình. Biết rằng bộ 10 
câu hòi thi dành cho các thí sinh là như nhau, tính xác suất để 3 câu hòi A và 3 câu hỏi B chọn là giống 
nhau. 

HD^Giải 

Số phần tử của không gian mầu n(íì) = (Cio) = 14400 

Gọi A là biến cố “3 câu hòi A và 3 câu hòi B chọn là giống nhau” 

Ta có số kết quả thuận lợi cho biến cố A là n(A) = c 3 0 . 1 = 120 (vì với mồi cách chọn 3 câu hỏi của A, B 
chỉ có duy nhất cách chọn 3 câu hỏi giống như A) 


Vậy: P(A) 


n(A) 120 _ 1 
n(Q) ~ 14400 ~ 120 


Bài 39. Học sinh A thiết kế bảng điều kiển điện tử mờ cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, 
mồi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Đe mở cửa cần nhấn 
liên tiếp 3 nút khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo thứ tự đã nhấn tọa thành một dãy số tăng và có 
tổng bằng 10. Học sinh B không biết quy tắc mờ cửa trên, đã nhấn ngẫu nhiên liên tiếp 3 nút khác nhau 
trên bảng điều kiển. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó. 


HD^Giải 

Không gian mẫu Q có số phần tử là n(Q) = Ạ 3 0 = 720 
Gọi E là biến cố: “B mở được cửa phòng học”. Ta có: 

E = {(0;1;9), (0; 2; 8), (0; 3; 7), (0; 4; 6), (1; 2; 7), (1;3; 6), (1;4;5); (2; 3; 5)}. Do đó n(E) = 8 


Vậy: />(£) = = 

_ w(fì) 90 _ 

Bài 40. Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 có 4 môn thi trắc nghiệm và 4 môn thi tự luận. Một giáo 
viên được bốc thăm ngẫu nhiên để phụ trách coi thi 5 môn. Tính xác suất để giáo viên đó phụ trách coi thi 
ít nhất 2 môn trắc nghiệm. 

HD^Giải 

Số phần tử của không gian mẫu «(Í2) = C 8 5 = 56 

Gọi A là biến cố “Giáo viên đó phụ trách coi thi ít nhất 2 môn trắc nghiệm” 

Ta có số kết quả thuận lợi cho biến cố A là n(A) - Cl-Cị + C4.C4 + C4.C4 = 52 


Vây: P( A) = ^ = § = g 

_ w(Q) 56 14 _ 

Bài 41. Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đò và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. 
Tìm xác suất p để lấy được 3 quả cầu màu xanh. 

HD^Giải 


Số phần tử không gian mẫu: ft(£ì) = Cj 3 5 = 455 . 

Gọi A là biến cố: “ lấy được 3 quả cầu màu xanh”. Khi đó, n( A) = cị = 4. 


, , V n(A) 4 

Xác suất P(A) = -^-f = -2-. 

v ' w(fì) 455 

Bài 42. Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức x(2x-ỉ) ố + (3x-l) 8 . 

HD^Giải 

Ta có: x(2x-l) 6 + (3x-l) 8 = xỳ^cl.{2x) k .(-l) 6_Ả +^Cg.(3v) /? .(-l) 8_/ỉ 

k=0 h=0 

Suy ra hệ số của X 5 trong khai triển nhị thức là: Cg.(2) 4 .(-l) 6 4 + Cg.(3) 5 .(-l) 6 5 =-13368. 


Đại sô và Giải tích 11 


41 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 



























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 43. Ba bạn A, B, c mồi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1; 17]. Tìm xác suất 
p để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3. 

HD^Giải 

Không gian mẫu có số phần tử là 17 3 = 4913. 

Lấy một số tự nhiên từ 1 đến 17 ta có các nhóm số sau: 

© Số chia hết cho 3: có 5 số thuộc tập {3; 6;9; 12; 15} . 

© Số chia cho 3 dư 1: có 6 số thuộc tập {l;4;7;10;13;16}. 

(D Số chia cho 3 dư 2 : có 6 số thuộc tập {2;5;8;11;14;17} . 

Ba bạn A, B, c mồi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [l;17] thỏa mãn ba số 
đó có tổng chia hết cho 3 thì các khả năng xảy ra như sau: 

THI: Ba số đều chia hết cho 3 có 5 3 + 6 3 + 6 3 = 557 cách. 

TH2: Một số chia hết cho 3, một số chia cho 3 dư 1, chia cho 3 dư 2 có 5.6.6.3! = 1080 cách. 


Vậy xác suất cần tìm là p = 


557 + 1080 1637 


4913 


4913 


Bài 44. Trong không gian cho 2/7 điểm phân biệt (/7 > 3, ne N), trong đó không có 3 điểm nào thẳng 

hàng và trong 2 n điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên mặt phang. Biết rằng có đúng 505 mặt phang 
phân biệt được tạo thành từ 2 /7 điểm đã cho. Tìm n ? 


HD^Giải 


Xem 3 điểm trong 2/7 điểm đã cho lập nên một mặt phẳng, thế thì ta có c\ n mặt phẳng. 


Tuy nhiên vì trong 2/7 điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên mặt phẳng nên n điểm này có duy nhất 1 
mặt phăng. 


Vậy số mặt phẳng có được là (c 3 n - c 3 +l). 

, _ , _ (2n)! n\ 

Theo đề bài ta có: c\ n - c 3 + 1 = 505 <=> — V- - — — = 504 

2 " " 31(2/7-3)! 3! (/7 — 3)! 

<=> 2/7( 2n - 1) (2/7 - 2) - /7(/7 -1) (/7 - 2) = 3024 <=> 7/7 3 -9/7 2 + 2/7 - 3024 = 0 <=> n = 8 . 

Bài 45. Goi s là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập A = {0; 1; 2;3;;9} . Chọn ngẫu 
nhiên một số từ tập s. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875. 

HDìs.Giải 

Số phần tử của không gian mẫu là số cách lập các số có 6 chữ số từ tập A, do đó /7 n = 9.10 5 . 


Gọi B là biển cố chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875 = 3 2 .5 3 .7. 

60 1 


Số phần tử của B là Cl-Cị = 60. Suy ra xác suất P(B) = 


9.10 5 1 5000 



1 

1 

r>ai ^tO* 11111 iLldL 111 LUd /i — 1 T" . 

112018! 212017! 312016! 

1 

100811011! 

' 1009110101' 


HD^Giải 


Ta có 


c 


k\(n — k)\ n\ 


c 1 

^2019 1 

c 2 

'“'2019 

c 3 

1 '“'2019 1 

x~»1009 

1 ^2019 

c l +c 2 + + c 1009 

_ '“'2019 T '“'2019 T T '"'2019 

2019! 

2019! 

2019! 

2019! 

2019! 

c° 

_ ^2019 

^2019 

^2019 •• 

, >-.1009 1 

• '“'2019 1 

22018 _ ị 



2019! 


2019! 


Bài 47. Đe kiểm tra 15 phút có 10 câu trắc nghiệm mồi câu có bốn phương án trả lời, trong đó có một 
phưong án đúng, trả lời đúng được 1,0 điểm. Một thí sinh làm cả 10 câu, mồi câu chọn một phưong án. 


Đại sô và Giải tích 11 


42 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 





































Toán 11 _ 

Tính xác suất để thí sinh đó đạt từ 8,0 trở lên. 


GV. Lư Sĩ Pháp 


HD^Giải 

Số phân tử không gian mẫu 77 (D) = 4 10 , Gọi A là biến cố “thí sinh đạt từ 8,0 trở lên”. 

Ta có các trường họp: 

+ Thí sinh đúng 8 câu, sai 2 câu có Cj S 0 .3 2 = 405 (cách). 

+ Thí sinh đúng 9 câu, sai 1 câu có Cịq. 3 1 = 30 (cách). 

+ Thí sinh đúng cả 10 câu có CỊg = 1 (cách). 

Do đó n(A) = 405 + 30 +1 = 436. Vậy xác suất của biến cố A là p = 11 . 

v ' n(kl) 4 0 

Bài 48. Số tu nhiên n thỏa l.Cj,+ 2.C 2 +... + 77.C" =1024. Tìm 77. 

HD^Giải 

Xét khai triển: (1 +x)" = c°+c‘x+c 2 x 2 + ... + C>". 

Lấy đạo hàm hai vế ta được: n(\ + x) n 1 = c\ + 2C 2 x+... + nC^x" _1 . 

Cho X = 1 ta được: 77.2"- 1 =c‘+2C 2 +... + 77 C;; mà ì.c\+2.c 2 n +... + n.C n =1024. 

Suy ra: 77.2"- 1 =1024 o 77.2"- 1 -1024 = 0. Xét phương trình g(n) = n.2"" 1 -1024, 77>1. 

Có g\n) = 2"~ l + 77.2" _1 .ln2 > 0, v?7 > 1 nên g(n) đồng biến [l;+°°). 

Do đó phương trình g ( 77 ) = 0 có nhiều nhất 1 nghiệm. Mà g (8) = 1024nên 77 = 8. 

Bài 49. Lớp 11A có 40 học sinh trong đó có 12 học sinh đạt điểm tổng kết môn Hóa học loại giỏi và 13 
học sinh đạt điểm tổng kết môn Vật lí loại giỏi. Biết rằng khi chọn một học sinh của lớp đạt điểm tổng kết 
môn Hóa học hoặc Vật lí loại giỏi có xác suất là 0,5. số học sinh đạt điểm tổng kết giỏi cả hai môn Hóa 
học và Vật lí là bao nhiêu ? 

HDìs.Giải 

Gọi A là biển cố “Học sinh được chọn đạt điểm tổng kết loại giỏi môn Hóa học”. 

B là biến cố “Học sinh được chọn đạt điểm tổng kết loại giỏi môn Vật lí”. 

Au B là biển cố “Học sinh được chọn đạt điểm tổng kết môn Hóa học hoặc Vật lí loại giỏi”. 

An B là biến cố “Học sinh được chọn đạt điểm tổng kết loại giỏi cả hai môn Hóa học và Vật lí”. 

Ta có: 77(Au B) = 0,5.40 = 20. 

Mặt khác: 77(Au B) = n(Á) + n(B) -n(AB) => n(A.B) = n(A) + n(B) - 7?( Au B) =12 + 13 —20 = 5. 

Bài 50. Tìm hệ số của số hạng chứa X 5 trong khai triển (l + X + X 2 + X 3 ) . 

HD^Giải 

Ta có: (l + X + X 2 + X 3 ) 10 = (l + X 2 ) UI (l + x) 10 = ỵ c k ịữ .x 2k .ỵ cịg.x* =ỵỵ C 1 ị.c; 0 .x 2k+i 

k =0 i=0 k =0 i=0 

Hệ số của số hạng chứa X 5 nên 2k + ỉ - 5. 

Trường hợp 1: k = 0, 7 = 5 nên hệ số chứa X 5 là c^.c 3 ,. 

Trường hợp 2: k-ỉ, 7 = 3 nên hệ số chứa X 5 là c^.c 3 ,,. 


Đại sô và Giải tích 11 


43 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 

















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Trường hợp 3: k = 2, i-ỉ nên hệ số chứa X 5 là cl ữ .c\ ữ . 

Vậy hệ số của số hạng chứa X 5 là CỊỊị.C^ + Qg.Qo + Cịq.CÌo = 1902. 

Bài 51, Trong không gian cho 2/7 điểm phân biệt (/7 > 3, ne N) , trong đó không có 3 điểm nào thẳng 

hàng và trong 2 n điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên mặt phang. Biết rằng có đúng 505 mặt phang 
phân biệt được tạo thành từ 2 /7 điểm đã cho. Tìm n ? 

HD^Giải 

Xem 3 điểm trong 2/7 điểm đã cho lập nên một mặt phang, thế thì ta có cị n mặt phang. 

Tuy nhiên vì trong 2/7 điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên mặt phang nên n điểm này có duy nhất 1 
mặt phẳng. Vậy số mặt phẳng có được là ( cị n - c\ +1). 


. _ (2//)! n\ 

Theo đề bài ta có: cl -C 3 +1 = 505 <=> —^,,. = 504 

2 " " 31(2/7-3)! 3!(/7-3)! 

<í=> 2/7(2/ỉ-l)(2/7-2)-77(/7-1)(/7-2) = 3024 <=> lít -9n 2 +2/7-3024 = 0 <=> /7 = 8 . 

Bài 52. Goi s là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập A = {0; 1; 2;3;;9} . Chọn ngẫu 

nhiên một số từ tập s. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875. 

HD^Giải 

Số phần tử của không gian mẫu là số cách lập các số có 6 chữ số từ tập A, do đó n n = 9. 10 5 . 


Gọi B là biến cố chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875 = 3 2 .5 3 .7 . 


Số phần tử của B là Cl-Cị = 60. Suy ra xác suất P(B) = 


60 


1 


Bài 41 . Giải các bất phưong trình 
a) c 4 _, -C 3 - 4 A 2 < 0 

x-\ x-1 4 x-2 


9.10 5 1 5000 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 


b) Cr-cr; <100 


/7 + 1 


A 


c) — 7 ±J -< \4P 

"1/7-3 3 


1 


,2 A 2-6 


c 


77-1 


d) ^-A -A_ <-C +ì0 

2 2x x X x 


Bài 42, 

a) Định X và V sao cho : c^, : c y r +l : Cl~ l =6:5:2 

y • 2 X+I X X 


b) Định X và y sao cho: ÌA y . + yA y J ): Al 1 : C\ '=10:2:1 

Bài 43. Một tổ có 7 học sinh nữ, 5 học sinh nam. cần chọn 6 học sinh trong đó số học sinh nữ phải nhỏ 
hơn 4. Hòi có bao nhiêu cách chọn? 

Bài 44. Một đôi văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồng ca 
gồm 8 người trong đó phải có ít nhất 3 nữ. 

Bài 45 . Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm 5 chừ số khác nhau 
và nhất thiết phải có hai chữ số 1 và 5 ? 

Bài 46. Từ 9 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn mà mồi số gồm 7 
chữ số khác nhau? 

Bài 47. Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hòi khác nhau gồm 5 câu hòi khó, 10 câu hỏi trung bình 
và 15 câu hòi dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mồi đề gồm 5 câu hỏi khác 
nhau, sao cho trong mồi đề nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hòi (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ 
không ít hơn 2? 


r ? 

Bài 48. Tìm sô hạng không chứa X trong khai triên nhị thức Niu-tơn 


(1 , 
—+ 



V* 


Đại sô và Giải tích 11 


44 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 

























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 49. Tìm sô hạng không chứa a trong khai triên nhị thức Niu-tơn 


í 1 v° 

1 

--+ 

\ a J 


Bài 50 . Tìm hệ số của số hạng chứa X 8 trong khai triển nhị thức Niu-tơn 


í 


V 


■ + Vx 


X“ 


. Biết rằng 


c::]-c"=i(n+3). 


n+4 n +3 


__ t _ 2A*+3A 

Bài 51. Tính giá trị của biêu thức M - 2 


(n + 1)! 


- biết rằn g Cl + 2C n + 2 + 2C l + 3 + = 149 


Bài 52. Tìm hệ số của X 8 trong khai triển Ịx 2 + 2 j , biết rằng Aị - 8 c 2 n + c\ — 49 . 


Bài 53. Tìm hệ sô không chứa X trong khai triên 



Bài 54 . Trong khai triển nhị thức 


í iỴ 

X + — 

l x ) 


, hệ số của số hạng thứ ba lớn hơn hệ số của số hạng thứ hai là 


35. Tìm số hạng không chứa X trong khai triển nói trên. 
Bài 55 .Giải các phương trình 


a) PAl + 72 = 6 í A 2 + 2 P r ) b). c„ 4 _, - c 3 . - T A 2 = 0 

ỵ X X \ X X Ị 7 /7—1 /7—1 ^ /7—2 

c) A[° +Al= 9A* d) 2 p. + 6 A„ 2 - PA : = 12 

Bài 56 . Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 qủa cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác suất 
sao cho: 

a) Bốn quả cầu lấy ra cùng màu b) Có ít nhất một quả cầu trắng. 

Bài 57. Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hói có bao nhiêu cách phân công ca mổ, nếu mồi 
ca gồm: 

a) Một bác sĩ mổ và một bác sĩ phụ? b) Một bác sĩ mổ và bốn bác sĩ phụ? 

Bài 58. Chọn ngẫu nhiên ba học sinh từ một tổ gồm có sáu nam và bốn nữ. Tính xác suất sao: 
a) Cả ba học sinh đều là nam b) Có ít nhất một nam 


Đại sô và Giải tích 11 


45 


Chương II. Tổ hợp - Xác suất 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


CHƯƠNG II. TÒ HỢP VÀ XÁC SUẤT 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

.0O0. 

Câu 1: Một lớp có 40 học sinh đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông. Có 
30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hòi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thể 
thao ? 

A. 10 . B. 15. c. 5. D. 20 . 

Câu 2: Số 6000 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 

A. 40. B. 32. c. 24. D. 42. 

Câu 3: Trong đợt ứng phó dịch MERS-CoV, Sờ Y tế thành phố đã chọn ngầu nhiên 3 đội phòng chống 
dịch cơ động trong 5 đội của Trung tâm y tế dự phòng thành phố và 20 đội của các Trung tâm y tế cơ sở 
để kiểm tra công tác chuẩn bị. Tìm xác suất p để ít nhất 2 đội của Trung tâm y tế cơ sở được chọn. 

209 * _ 1 _ 209 _ _ 19 

A -P = ^Ẽ- B. P = c.p = ^~. D. P = -^~. 

230 115 230 46 

Câu 4: Hỏi có bao nhiêu số các số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 ? 

A. 30. B. 90000. c. 17280. D. 28560. 

Câu 5: Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn hai 
viên đạn một cách độc lập. Tìm xác suất p đế một viên đạn trúng mục tiêu và một viên đạn trượt mục 
tiêu. 

A. p = 0,56. B. p = 0,84. c. p = 0,98. D. p = 0,48. 

Câu 6: Gieo hai con súc sắc cân đối. Tìm xác suất p đê tích các số chấm trên hai con súc sắc là số lẻ. 

A .p = ệ~. B .p = ệ~. c. P = 2 r . D .p = ệ~. 

36 36 36 36 

Câu 7: Cho tập nền B = |l;2;4;5;7j . Có thể lập được từ B bao nhiêu số chằn gồm 4 chữ số khác nhau ? 

A. 120 . B. 72. c. 48. D. 60. 

Câu 8: Tính hệ số của x 12 y 13 trong khai triển (x + y) 25 . 

A. c“ B. CÍ 3 2 . c. c‘ 5 2 . D. 2.c l 2 y 

Câu 9: Tìm giá trị của biểu thức J — 3 17 Cj° 7 -4.3 16 c' 7 +4 2 .3 15 c 2 7 -4 3 .3 14 cj 5 7 + ...-4 17 C 1 ’ 7 . 

A. 7 = 7". B. 7 = 17. c. 7 = -l. D. 7 = 12". 

ọ ỵ 17 f 

Câu 10: Trong khai triển của (3v + 2y) . Tìm hệ số của x s y 9 . 

A. 2 8 3 9 C 1 9 7 . B. 2 9 3 9 cf r c. 2 9 3 8 C 1 8 r D. 2 8 3 9 cf r 

Câu 11: Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 qủa cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác 
suất sao cho có ít nhất một quả cầu trắng. 

200 1 _ 209 2 

A 'P = ^pL. B. p = -i-. C.P = ^-. D .p = ị. 

210 105 210 7 

Câu 12: Một hộp đựng chín thẻ đánh số từ 1 đến 9. Tìm xác suất p để rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai 
số ghi trên thẻ với nhau có kết quả nhận được là một số chẵn. 

7 1 13 5 

A. p = ~r~. B. P = -~. c.p = ^-. D.p = ị. 

18 6 18 9 

Câu 13: Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đen. Hộp thứ hai 
chứa 4 quả cầu trắng, 6 quả cầu đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một quả. Tìm xác suất p đế lấy ra hai 
quả cùng màu. 

13 24 12 

A. P = ị-~. B. p = ỉ. C.P = ^. D. p = 

25 25 25 


Đại sô và Giải tích 11 


46 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 













Toán 11_GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 14: Trên một mặt phang, 9 đường thẳng song song cắt 10 đường thẳng song song khác thì tạo nên 
bao nhiêu hình bình hành trên mật phăng đó ? 

A. 90. B. 1630. c. 1620. D. 180. 

Câu 15: Giả sử có khai triển (l-x) +*(l + *) = a Q + a ì x + a 2 x 2 +... + a n x n . Biết 

a ữ +a ị -ha 2 +... + a n =512. Hãy tất cả giá trị thực của n. 

A. n = l0. B. /1 = 100. c. n = 7. D. n = 10 và n = 9. 

Câu 16: An có 12 cuốn sách tham khảo khác nhau, trong đó có 6 cuốn sách toán, 4 cuốn sách vật lí và 2 
cuốn sách hóa học. An muốn xếp chúng vào 3 ngăn A, B, C trên giá sách sao cho mỗi ngăn chứa một loại 
sách. Hỏi An có bao nhiêu cách xếp? 

A. 220. B. 1320. c. 207360. D. 34560. 

Câu 17: Cho tập A là một tập hợp có 20 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con của tập A ? 

A. 20. ' B. 20 20 . c. 2 20 . D. 2 20 " 1 . 

Câu 18: Biết hệ số của X 2 trong khai triển (l + 3x) ; là 90. Hãy tìm n. 

A. /1 = 5. B. /1 = 9. c. /1 = 10. D. /1 = 7. 

Câu 19: Trong mặt phẳng có 6 đường thẳng song song với nhau và 8 đường thẳng khác cũng song song 
với nhau đồng thời cắt 6 đường thẳng đã cho. Hòi có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên bởi 14 
đường thẳng đã cho ? 

A. 320. B. 96. c. 420. D. 48. 

Câu 20: Túi bên phải có 3 bi đỏ, 2 bi xanh; túi bên trái có 4 bi đò, 5 bi xanh. Lấy một bi từ mồi túi một 
cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất p sao cho hai bi lấy ra khác màu. 

22 12 13 23 

A. p = B. p = -ậ~. c.p = ^~. D.p = ịị. 

45 45 45 45 

Câu 21: Có bao nhiêu cách xếp chồ ngồi cho 10 bạn, trong đó có An và Bình, vào 10 ghế kê thành hàng 
ngang, sao cho Hai bạn An và Bình không ngồi cạnh nhau? 

A. 10! - 8! * B. 8.8!. c. 72.8!. D. 2!.5!.5!. 

Câu 22: Một hộp đựng 11 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Tìm xác suất p để 
tổng số ghi trên 6 tấm thẻ ấy là một số lẻ. (lưu ý: Tổng là số lẻ: hoặc là 1 lẻ và 5 chằn hoặc là 3 lẻ và 3 
chằn hoặc là 5 lẻ và 1 chẵn) 

A.P-M B.,1 C.P-ỈIỊ. d.p = 4. 

231 2 231 231 

Câu 23: Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mồi cháu một quả). Hòi có bao 
nhiêu cách chia khác nhau ? 

A. 18. B. 1630. c. 1260. D. 9. 

Câu 24: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6, người ta lập tất cả các số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau. Chọn 
ngẫu nhiên một số trong các số lập được. Tìm xác suất p để số được chọn chia hết cho 3. 

A. P = -L B .p = ị. c.p = ị. D. P = A- 

360 3 3 15 

Câu 25: Hai thí sinh A và B tham gia một buổi thi vấn đáp. Cán bộ hòi thi đưa cho mồi thí sinh một bộ 
câu hòi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, 
mỗi bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì trong số đó đế xác định câu hỏi thi của mình. Biết rằng bộ 
10 câu hỏi thi dành cho các thí sinh là như nhau, tìm xác suất p để 3 câu hỏi A và 3 câu hỏi B chọn là 
giống nhau. 

A . p = ị. B. p = l. c. p = ị. D. p = -ị~. 

2 6 120 

Câu 26: Chọn ngẫu nhiên 6 số dương trong tập Ịl;2;3;...;loỊ và sắp xếp theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên 

cao). Tìm xác suất p để số 3 được chọn xếp ờ vị trí thứ hai. 


Đại sô và Giải tích 11 


47 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 











Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. p = ị. B.p = ị. c.p = ị. D .p = ị-. 

3 6 2 60 

Câu 27: Có ba chiếc hộp A, B, c, mỗi hộp chứa ba chiếc thẻ được đánh số từ 1, 2, 3. Từ mồi hộp rút ngẫu 
nhiên một chiếc thẻ. Tìm xác suất p để tổng số ghi trên ba tấm thẻ bằng 6. 

A.p = -^-. B.p = ^~. c. P = Ị~. D. p = ị. 

27 27 27 3 

Câu 28: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, biết rằng hai số đúng kề nhau phải khác nhau ? 

A.59049. ’ B.27216. c.81000. D. 90000. 

Câu 29: Số 80041500 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 

A. 342. B. 243. c. 423. D. 432. 

Câu 30: Một người đi qu lịch mang 3 hộp thịt, 2 hộp quả và 3 hộp sữa. Do trời mưa nên các hộp bị mất 
nhãn. Người đó chọn ngẫu nhiên 3 hộp. Tính xác suất p để trong đó có một hộp thịt, một hộp sữa và một 
hộp quả. 


. „ 1 ] ] _„9 

Ả.p = -r~. B. p = ±. c. /» = -=-. D. p = -z~. 

18 3 7 28 

Câu 31: Ket quả ( b,c ) của việc gieo con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b là số chấm xuất 

hiện trong lần gieo đầu, clà số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai, được thay vào phương 

trình: X 2 +b.x + c = 0 . Tìm xác suất p để phương trình có nghiệm kép. 


A . p = 


17 

18 


B . p = 


17 

36 


c . p = 


19 

36 


D. p = 


18 


Câu 32: Có bao nhiêu đường chéo của thập giác ? 

A. 30. B. 10. c. 35. D. 45. 

Câu 33: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1, 2, 3, ..., 9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ . Tìm xác suất p để có 
đúng một trong ba thẻ ghi số 1, 2, 3 được rút. 

2 _ _ 4 _ _ 5 _ _ 5 

A. P = -=~. B ./» = -2-. c .p = r~. D ,p = ^~. 

15 21 14 42 

Câu 34: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên bé hơn 1000. Tìm xác suất p để số đó chia hết cho 3. 

333 331 335 _ 334 

A. p = B. p = c. P = TẼẼ~- D .P = tẽz- 

1000 1000 1000 1000 


Câu 35: Cho hai đường thẳng song song d i và d 2 . Trên d l lấy 17 điểm phân biệt, trên d 2 lấy 20 điểm 
phân biệt. Tính số tam giác có các đỉnh là 3 điểm trong 37 điểm đã chọn trên d t và d 2 . 

A. 5950. B.2720. c.3230. D.340. 

Câu 36: Tổ của An và Bình có 7 học sinh. Tìm số cách sắp xếp 7 học sinh ấy theo một hàng dọc mà An 
đứng đầu hàng, Bĩnh đứng cuối hàng. 

A. 240. B. 504oT c. 216. D. 120. 

Câu 37: Tìm giá trị của biểu thức N - 3C 2ũũ9 +3 2 C l 2ữ09 + 3 3 C 2009 + ... + 3 20W C 2 °° 9 . là 

A. N = 3 2010 . B.N = 3A 2009 . C.N = 4 mữ . D. N = 5 2009 . 


Câu 38: Gọi T k là số hạng không chứa X trong khai triển 


f 1Y , 

2x-—~ ,x ^ 0 . Tìm số hạng T 

.2 K 

y x ) 


A. T = 240. B. T = 420. c. T = 240. D. T = 240. 

4 3 6 3 

Câu 39: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1, 2, 3, 9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ . Tìm xác suất p để các 

thẻ ghi số 1, 2, 3 được rút. 

1 5 7 _ _ 5 

A. p = f-. B. P = —~. c.P = ^~. D. P-—-. 

21 42 42 14 

Câu 40: Từ một hộp chứa 16 thẻ đánh số từ 1 đến 16, chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất p để 4 thẻ 
được chọn đều đánh số chẵn. 


Đại sô và Giải tích 11 


48 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 











Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Ị .. 25 . I 

A. p = 4~. B .P = ^r~. c. p = l. D./> = 4 . 

26 26 2 

Câu 41: Giải phương trình 2p + 6A 2 -PA 2 = 12. 

1 í - 3 n n n n 

A. n = 2;n = 3. B./z = 2;/2 = 4. c. /7 = 4;/? = 6. D. /7 = 3;/7 = 4. 

Câu 42: Với bốn chữ số 1; 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số có các chữ số phân biệt ? 

A. 24. B. 32. c. 16. D. 64. 

Câu 43: Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp sao cho 
không có học sinh cùng giới tính đứng kề nhau ? 

A. 10! - 5!. B. 5!.5L c. 2!.5!.5L D. 10!. 

Câu 44: Tìm số tự nhiên n thoả mãn: C 2 C'~ 2 + 2C 2 C 3 + ợ, c;:~ 3 = 100. 

I «= 9. ' ™ ■ ■ "c. n = i D. n = 6. 


Câu 45: Tính A 2 

n 


nếu biết số hạng thứ 6 của khai triển 


r ị Y 

ị/ X + — không phụ thuộc vào X. 


V X J 

A. A 2 = 420. B. A 2 = 380. c. A 2 = 3003. D. A 2 = 480. 

n n n n 

Câu 46: Tìm giá trị của biểu thức M = C° ĩ009 +2Cị 009 +2 2 C 2 2009 +... + 2 2009 C^. là 

A. M = 2009. B. M = 3 2009 . c. M = 3. D. M = 2010. 

Câu 47: Gọi 5 là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7. Chọn ngầu nhiên một số từ 5, tính xác suất p để số được chọn là số chẵn. 


A. 



B. P = ^. 
7 


c. p = ị. 

3 


D. p = 


91 

210 * 


Câu 48: Cho đa giác đều có 2n cạnh AịA 2 . . .A 2n (n> 2, n nguyên) nội tiếp trong một đường tròn. Biết 
rằng số tam giác có 3 đỉnh lấy trong 2n điểm A p A 2 ,...,A 2/; nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có 4 đỉnh 

lấy trong 2 n điếm A Ị ,A 2 ,...,A 2n . Tìm n . 

A. /2 = 8. B. /2 = 6. c. /2 = 4. D. /2 = 12. 


Câu 49: Trong một đa giác đều bảy cạnh, kẻ các đường chéo. Hỏi có bao nhiêu giao điểm của các đường 
chéo, trừ các đỉnh ? 

A. 27. B. 35. c. 840. D. 28. 


Câu 50: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình cj + 6C* + 6 cị = 9x 2 - 14x. 

A. 1 = 3 và 1 = 8. B. X = 7. c. X = 7 vầ x = 9. D. x = 8. 

Câu 51: Trong một vòng loại Olympic, trên tám đường bơi, 8 vận động viên không cùng một lúc về 
đích. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp hạng xảy ra ? 

A. 42000. B. 43020. c. 42300. D. 40320. 

Câu 52: Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 có 4 môn thi trắc nghiệm và 4 môn thi tự luận. Một giáo 
viên được bốc thăm ngẫu nhiên đế phụ trách coi thi 5 môn. Tìm xác suất p đế giáo viên đó phụ trách coi 
thi ít nhất 2 môn trắc nghiệm. 

13 _ _ 2 1 _ _ 2 

A. P = —~. B.p = ị. c.p = ~. D. p = 4 

14 7 4 5 

Câu 53: Ta xếp 5 quả cầu trắng khác nhau và 5 quả cầu đỏ khác nhau vào 10 vị trí theo một dãy, sao cho 

quả cầu cùng màu không đứng cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp như vậy ? 

A. 28800? B. 14000. c. 156. D. 240. 

Câu 54: Cho khai triển (l + 2x) = a ữ + a Ỵ x + a 2 x 2 +... + a n x n . Tìm số hạng thứ 5 trong khai triển đó, biết 

rằng a ữ + a ỉ +a 2 + ... + ữ M = 729. 

A. r 5 =c 6 5 2V. B. T 5 =C 5 6 2 2 x\ c. T 5 =C 5 6 2 5 x\ D. T 5 =C 5 6 2 4 x 4 . 

Câu 55: Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, c sẽ ngồi trên một hàng ngang có 9 ghế. Hòi có bao nhiêu 

cách xếp chồ cho 9 người đó sao cho mồi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh ? 


Đại sô và Giải tích 11 


49 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 









Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. 43200. B. 35684. c. 55012. D. 94536. 

Câu 56: Tính tổng s của tất cả các số gồm 4 chữ số khác nhau và số đã lập được từ nền 
B = {1; 2; 3; 4} bằng phép hoán vị ? 

A. s = 1 777 777 . B. s = 66660. c. s = 5 555 555. Đ. s = 88880. 

Câu 57: Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện c° -2C l n + 4C* =97 . Gọi T k là số hạng chứa X 2 


trong khai triển theo công thức nhị thức Niu_tơn của biểu thức P(x ) = 


V 


x + 


* 2 y 


, X ^ 0 . Tìm số hạng T . 


A. 7;=211x 2 . B. 7; = 112x 2 . c. r 2 =121x 2 . D. r 2 =112x 2 . 

Câu 58: Trong một vòng loại Olympic, trên tám đường bơi, 8 vận động viên không cùng một lúc về 
đích. Hòi có bao nhiêu cách sắp xếp hạng xảy ra ? 

A. 42030. B. 40320.' c. 40312. D. 40230. 

Câu 59: Số 337211875 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 

A. 140. B. 210. c7l20. D. 240. 

Câu 60: Có hai hộp chứa bi. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi đỏ và 3 viên bi trắng, hộp thứ hai chứa 2 viên bi 
đỏ và 4 viên bi trắng. Lấy ngầu nhiên từ mồi hộp ra 1 viên bi. Tính xác suất p đế 2 viên bi được lấy ra 
cùng màu. 

13 4 10 2 

A./» = 4ị. B. P-~Z7- c.p = ^~. D .p = ị. 

42 21 21 7 


Câu 61: Tim hệ số của X 9 sau khi khai triển và rút gọn đa thức (l + x) +(l + x) + ... + (l + x) 
A. 3001. B.3003. c.2901. D.3010. 


Câu 62: Từ một tô gồm 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam cần chọn ra 6 em trong đó số học sinh nữ phải 
nhỏ hơn 4. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy ? 

A. 108. B. 246. ' c. 462. D. 642. 

Câu 63: Giải phương trình X 2 -8x + 77 = 0. Biết số nguyên dương n thỏa mãn c 3 n -2C 3 ! + C 3 +2 - 466. 

A. x = 7. B. x = 4. c. x = 5. D. x = 3. 

Câu 64: Trong kì thi cuối năm lớp 11, xác suất để Bình đạt điểm giỏi môn toán là 0,92; môn văn là 0,88. 
Tìm xác suất p để Bình đạt điểm giỏi cả hai môn toán và văn. 

A. 0,5. ’ B. 0,8096. c. 0,9904. D. 0,0096. 

Câu 65: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 600.000 ? 

A.30360. ’ B.393600 c 39360. D. 33960. 

Câu 66: Số 2389976875 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 

A.420. B. 360. C.120. D. 240. 


Câu 67: Một tổ có 7 nam sinh và 4 nữ sinh. Giáo viên cần chọn 3 học sinh xếp bàn ghế của lóp, trong đó 
có ít nhất 1 nam sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ? 

A. 28. B. 161. c. 990. D. 165. 


Câu 68: Số 653672250 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 

A. 360. B. 260. c7240. 


Câu 69: Tìm số nguyên dương 77 thỏa mãn: 


1 


1 


1 


A 


n-l 

n 


c 


A 


A. n = 6. 


B. n — 2. 


n—l 

n+ỉ * *~n +1 


= 1 . 


D. 144. 


D. 77 = 3. 


Câu 70: Cho 77 số nguyên dương thỏa mãn 5 C" n 1 = c 3 n . Tìm tất cả các giá trị của 77. 

A. 77 = 5. B. 77 = 7. c. 77 = 4 và 77 = 2. D. 77 = 7 và 77 = 9. 


Câu 71: Từ ba đỉnh của tam giác ABC có thể lập được bao nhiêu vectơ khác vectơ o. 

A. 12(vectơ). B. 6(vectơ). c. 9(vectơ). D. 3(vectơ). 

Câu 72: Tìm số nguyên dương 77 thỏa mãn: c 2 +1 +2C 2 +2 +3C 2 +3 = 45. 


Đại sô và Giải tích 11 


50 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 








Toán 11 


B. 77 = 4 và 77 = 1. 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. 77 = 3 và /7 = 2. 

ìu 73: Tìm số tự nh 
A. 77 = 12. 

ìu 74: Số 3969000 
A. 40. 


B. /7 = 7. 

) nhiêu ướ 
B. 240. 


c. 

77 = 2. 

D. n = 3. 

C" 1 

n 

c 1 

n+4* 


c. 

77 = 2. 

D. 77 = 11. 

>g? 



c. 

120. 

D. 432. 


Câu 75: Tất cả các nghiệm của phương trình — 

c 

A. (-oo;l). B. (2;+oo). c. (3;7). 


c; Cí c 

4 5 6 


thuộc khoảng nào ? 


D. (0;4). 


Câu 76: Tìm tất cả giá trị 77 là số nguyên dương thoả mãn bất phương trình: Ạ 3 + 2 c n ~ 2 < 9/7. 

A./7 = 4. B./7 = 3. c./7 = 3,77 = 5. D./7 = 3,77 = 4. 

Câu 77: Hòi có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong đó các chừ số cách đều số đứng chính giữa thì 
giống nhau ? 

aT 920. B. 1000. c. 720. D. 900. 

Câu 78: Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số chằn gồm 5 chữ số khác nhau ? 

A. 1260. B. 2400. c. 1280. D. 4200. 

Câu 79: Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 4 viên bi đò và 3 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. Tìm 
xác suất p đê chọn được hai viên bi cùng màu. 

Ả - P= T7- B ' P = TZ- c - p=ì ầ- D. p = i|. 

66 66 66 66 

Câu 80: Trên tập B = {l;2;3;4;5;6;7} có thể lập thành được bao nhiêu số tự nhiên gồm bảy chữ số khác 

nhau. 

A. 5400. B. 4500. c. 4050. D. 5040. 

Câu 81: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình A l x ° + A 9 X = 9A 8 . 

A. x = ll và x = 5. B. x = lỉ. 

c. X = 11 và X = 10. D, x = 5. 

Câu 82: Một hộp đựng bốn viên bi xanh, ba viên bi đỏ và hai viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. 

Tìm xác suất p để chọn được hai viên bi khác màu. 

9 2 13 5 

A .P = T~. B. p = =~. c. p = zị. D. p = 4~. 

13 9 18 18 

Câu 83: Một bài trắc nghiệm khách quan có 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời. Hôi có bao 
nhiêu phương án chọn trả lời ? 

A. 4 10 . B. 10 4 . c. 4. D. 40. 

Câu 84: Hòi có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và nằm trong khoảng (2000; 4000). 

A. 1006. B. 1012. c. 1016. D. 1008. 


Câu 85: Tìm giá trị của biểu thức K = C 2 ° 009 -Cị 009 +C 2 2 009 1) 2009 C 2 2 0 0 0 ° 9 9 . 

A.K = 2009. B. £ = 2010. C.K = 2 2009 . D. K = 0. 

Câu 86: Cho một đa giác lồi có 15 cạnh. Hòi có bao nhiêu vectơ khác vectơ o với điểm đầu và điểm 
cuối là các đỉnh của đa giác ? 

A. 225(vectơ). B. 30(vectơ). c. 105(vectơ). D. 210(vectơ). 

Câu 87: Tìm số tự nhiên 77 thoả mãn: C 3 .A~ -(aM = 4/7 3 . 

A. 77 = 9. B. 77 = 16. c. 77 = 12. D. 77 = 5. 


Đại sô và Giải tích 11 


51 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 







Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 88: Gọi T k là số hạng không chứa X trong khai triển nhị thức 
c\ +c 3 n =13n ( n là số tự nhiên lớn hơn 2, X là số thực khác 0). Tìm số hạng T k . 


í 1 V 
2 . A 

* +4 

V X y 


,x 0 , biết rằng: 


A. 71=210. B. 71=310. c. 71=120. D. T = 210. 

/ 0 J D 

Câu 89: Ket quả (ỉ>,c) của việc gieo con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b là số chấm xuất 

hiện trong lần gieo đầu, clà số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai, được thay vào phương 

trình: X 2 +bx + c = 0 . Tìm xác suất p đế phương trình vô nghiệm. 

17 17 19 1 

A .p = ụ~. B. T 5 = ụ~. C.P = ^~. D. P = —~. 

36 18 36 18 

Câu 90: Một đoàn đại biểu gồm 4 học sinh được chọn từ một tổ gồm 5 nam và 4 nữ. Hỏi có bao nhiêu 
cách chọn sao cho trong đó có ít nhất một nam và ít nhất một nữ ? 

A. 124. B. 3024. ’ c. 126. D. 120. 


Câu 91: Tìm hệ số cúa số hạng chứa X 10 trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (2 + x)", biết: 

3"c; -3"" 1 C"- 1 + 3"“ 2 c;- 2 -3"" 3 c,r 3 +... + (-1)" C" =2048. 

A. 11. B. 23. c. 24. D. 22. 

Câu 92: Hỏi có bao nhiêu cách chọn một tập hợp 5 chữ cái từ bảng chữ cái Tiếng Anh ? 

A. 7893600. B. 56780. ' ' ' c. 120. Dr65780. 


Câu 93: Trong khai triển của ( I + axỴ ta có số hạng đầu là 1, số hạng thứ hai là 24x, số hạng thứ ba 
là252x 2 . Hãy tìm a và n . 


A. 


a = 3 
n = 4 


B. 


a = 3 
n = 8 


c. 


a = 8 
n = 3 


D. 


a = 2 
n = 8 


Câu 94: Trong một trò chơi điên tử, xác suất để An thắng một trân là 0,4 (không có hòa). Hòi An phải 
chơi tối thiểu bao nhiêu trân để xác suất An thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95? 

A. 9 trận. B. 5 trận. c. 7 trận. D. 6 trận. 

Câu 95: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 ? 

A.80640. ’ B. 5040. c.2520. 


Câu 96: Trong khai triển của (l -2x) 8 . Tìm hệ số của X 2 . 

A. 212. B. 112. c. 122. 

Câu 97: Tìm giá trị của biểu thức H - CỊ m + c' mfí + CỊ oog +... + c 2 ™. 
A. H = 2009. B. H = 0. c. H = 2 im . 


D.3024. 


D. 121. 


D. /7 = 2. 


Câu 98: Gọi T là số hạng không chứa X trong khai triển của 


r 1Y 8 

X 3 + -— , X # 0. Tìm số hạng T k . 

y X) 


A. T l0 =48620. B. T 9 = 48620. c. r io = 48820. D. T n = 43758. 

Câu 99: Lấy hai con bài từ cồ bài tú lơ khơ 52 con. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ? 

A. 2652. B. 1326. c. 450. D. 104. 

Câu 100: Một túi đựng 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Gọi p là xác suất trong 
4 quả đó có cả quả màu đỏ và màu xanh. Khi đó: 

9 97 1 194 

A. P-~r— B .P = TZZ c .P = -~ D .p = ^- 

210 105 15 220 

Câu 101: Một hộp chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 10 
viên bi. Tìm xác suất p để rút được 5 viên bi trắng, 3 viên bi đen và 2 viên bi đỏ. 


A. 



B. p = 


45 

286 


c. p = 


35 

5040' 


D. p = 


11 

3003' 


Đại sô và Giải tích 11 


52 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 



















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 102: Kết quả ( b,c ) cúa việc gieo con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b là số chấm 
xuất hiện trong lần gieo đầu, clà số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai, được thay vào phương 
trình: X 2 + bx + c = 0 . Tìm xác suất p để phương trình có nghiệm. 

1 17 19 17 

A. p=-~. B .p=ụ~. c.p=^~. v.p=ụ~. 

18 36 36 18 

Câu 103: Có bao nhiêu cách xếp chồ ngồi cho 10 bạn, trong đó có An và Bình vào 10 ghế kê thành hàng 
ngang, sao cho hai bạn An và Bình ngồi cạnh nhau ? 

A. 10!. B. 9!. ' c. 18. 8!. D. 2.10!. 

Câu 104: Số 283618125 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 

A. 120. B. 240. c. 220. D. 420. 

Câu 105: Gieo hai con súc sắc cân đối. Tìm xác suất p để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con 
súc sắc bằng 7. 

„1 „ „ 1 7 2 

A. p = y B./> = 4. c .p = 4~. D./> = ■=■. 

2 6 36 9 

Câu 106: Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số phân biệt ? 

A.2700. B.7216. c.26216. D.27216. 

Câu 107: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1, 2, 3, ..., 9. Rút ngẫu nhiên 5 thẻ . Tìm xác suất p để 
không thẻ nào trong ba thẻ các ghi số 1, 2, 3 được rút. 

\ 5 5 „ _ 7 

A .p = 4~. B. p = 4~. c. p = ị. Đ. p = 

21 14 9 25 

Câu 108: Một đa giác lồi 20 cạnh có bao nhiêu đường chéo ? 

A. 180. B. 380. c. 170. D. 190. 


D. H = 18. 


Câu 109: Tìm giá trị của biểu thức H = cịcl + c\c\ + c\c\. 

A.// = 210. B. H = 9. c. /7 = 81. 

Câu 110: Khai triển đa thức p(x) = (2x-l) 1000 ta được p(x) - a um x im) + a, m x‘ m +...+ ũịX+a 0 . 
Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 


A. ứ 10 00 ^999 ""t" 2 

c. ^1000 dggg T • ••T dị 1 • 


B. ứjQQQ T dggg “ỉ” ...“ỉ - dị 2 1 . 

D. dị nnn "t" dggg “I” ... “1“ dị 0 . 


V". dịQ QQ 1 Clggg 1 ...1 Clị 1 . u • CijQQQ I Clggg 1 ...1 Clị u . 

Câu 111: Một hộp đựng bốn viên bi xanh, ba viên bi đỏ và hai viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. 
Tìm xác suất p để chọn được hai viên bi cùng màu. 


A.p = ị. B. p = ậ~. c .p = ậ~. D. p = 

9 18 16 18 

Câu 112: Một câu lạc bộ Toán học lúc thành lập có 14 thành viên, cần bầu chọn ra một thành viên làm 
giám đốc CLB, một thành viên làm phó giám đốc CLB và một thành viên làm kế toán trưởng CLB. Hỏi 
có bao nhiêu cách chọn để bầu mà không có ai kiêm nhiệm ? 

A. 2184. ’ B. 364. c. 42. D. 14!. 


Câu 113: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng (2000; 3000) có thể tạo nên từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 
nếu các chữ số đó không nhất thiết khác nhau. 

A. 108. B. 36 c. 48. D. 72. 

Câu 114: Một tổ gồm có 8 nam và 6 nữ. cần chọn một nhóm 5 người trong đó có 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu 
cách chọn ? 

A. 240240. B. 840. c. 120. D. 2002. 

Câu 115: Số 2025000 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 

A. 240. B. 120. c. 221. D. 210. 


Câu 116: Gọi s là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7. Hỏi bao nhiêu là số chẵn ? 

A. 120. B. 100. c. 60. D. 90. 


Đại sô và Giải tích 11 


53 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 





Toán 11 _ GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 117: Cho đa giác đều n đỉnh, neN và n > 3. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường chéo. 

A. n = 9. B. /1 = 10. c. /1 = 12. D. /1 = 7. 

Câu 118: Cho tập A gồm n phần tử (n > 4 ). Biết rằng số tập con gồm 4 phần tử của A bằng 20 lần số tập 

con gồm 2 phần tử của A. Tìm n. 

A. /1 = 9. B. /1 = 18. c. /1 = 20. D. /1 = 8. 

Câu 119: Giải phương trình C n 2 +1 +2C 2 a+ĩ +2C 2 + 3 + C 2 +4 = 149. 

A. /1 = 4. B. /1 = 5 và n = —9. c. /1 = 5. D. /1 = 9. 

Câu 120: Có 4 con đường từ A đến 5, 2 con đường nối từ B đến c và 3 con đường nối từ c đến D. Có 

bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A ? 

A. 504. B. 576. c. 192. D. 675. 

Câu 121: Cần phân công ba bạn từ một tổ có 10 bạn để trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách phân công khác 
nhau ? 

A. 120. B. 360. c. 720. D. 30. 

Câu 122: Cho khai triển (l + 2x)” = a Q + a x x + a 2 x 2 + ... + a n x n . Biết rằng a ữ + a ì + a 2 + ... + a n = 729 . Tìm 
n. 

A. /1 = 9. B. /1 = 5. c. /1 = 6. D. /1 = 7. 

Câu 123: Túi bên phải có 3 bi đò, 2 bi xanh; túi bên trái có 4 bi đò, 5 bi xanh. Lấy một bi từ mồi túi một 
cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất p sao cho hai bi lấy ra cùng màu. 

13 23 22 12 

A. p = —ị. B. pc.p = íị. D. P-—~. 

45 45 45 45 

Câu 124: Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nừ xếp thành một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau ? 
A. 2.5!. B. 9!. c. 5!.5!. D. 10!. 

Câu 125: Hỏi từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mồi số có 6 chữ số khác 
nhau và chữ số 2 và 3 đứng cạnh nhau ? 

A. 192. B. 72. c. 48. D. 24. 

Câu 126: Có bao nhiêu tập con của tập hợp gồm bốn điểm phân biệt ? 

A. 16. B. 4. c. 12. D. 18. 

Câu 127: Giải phương trình X 2 - 2 nx -5 = 0. Biết số nguyên dương /1 thỏa mãn c n ~ x + c n 5 =9. 

A. x = 2±45. B.* = 4±VĨĨ. c. x = ±4. D. X = 4±\Ỉ2. 

Câu 128: Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Tìm xác suất P để cả bốn lần xuất hiện mặt 
sấp. 

A. p = —. B. p = z~. c .p = ị~. D . p = ậ~. 

16 16 16 16 

Câu 129: Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hòi có bao nhiêu cách cắm ba bông 
hoa vào ba lọ đã cho ( mỗi lọ cắm một bông) ? 

A. 210. B. 105. c. 21. D. 120. 

Câu 130: Tại một buổi lề có 13 cập vợ chồng tham dự. Mồi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ 
mình. Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay ? 

A. 216. B. 234. c. 78. D. 185. 

Câu 131: Có 5 người đến buổi hòa nhạc. Tìm số cách xếp 5 người này vào một hàng có 5 ghế. 

A. 10. B. 5. c. 125. D. 120. 

Câu 132: Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm 
dần ? 

A. 204. B. 120. c. 168. D. 312. 

Câu 133: Tìm giá trị của biểu thức F = l-ioc!, + 10 2 c 2 „ -10 3 c? +...-10 2 "‘ 1 C;r 1 +10 2n . 

A. F = 81 2 ". B. F = 10". c. F = 10 2 ". D. F = 81". 


Đại sô và Giải tích 11 


54 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 





Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 134: Tìm số nguyên dương n : c° +2C' +4C 2 +... + 2"C" =243. 

A. n = 5. B. n = l. c. n = 9 và n = 7. D. n = 4 và /7 = 5. 

Câu 135: Viết ngẫu nhiên một số gồm 5 chừ số đôi một khác nhau và 5 chừ số đó không có chữ số 0. 
Tìm xác suất p để viết được ít nhất 2 chừ số là số chẵn. 

A. p - —Ị—. B. p c. P = ^~. D. p = — . 

126 6 63 6 

Câu 136: Chọn ngầu nhiên một số tự nhiên bé hơn 1000. Tìm xác suất p để số đó chia hết cho 5. 

A. /» = 0,4. B.P = Ó,7. c.p = 0,5. D.p = 0,2. 


Câu 137: Có 5 nhà Toán học nam, 3 nhà Toán học nữ và 4 nhà Vật lý nam. Lập một đoàn công tác 3 
người cần có cả nam và nữ. cần có cả nhà Toán học và nhà Vật lý. Hỏi có bao nhiêu cách lập ? 

A. 1320. B. 90. ' c. 32. ' D. 220. 

Câu 138: Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quá cầu trắng, 4 quả cầu đen. Hộp thứ hai 
chứa 4 quả cầu trắng, 6 quả cầu đen. Từ mồi hộp lấy ngẫu nhiên một quả. Tìm xác suất p để lấy ra hai 
quả khác màu. 

3 12 24 13 

A . p = ị. B. p = 44 . c . p = =r~. D. p = 44 . 

5 25 25 25 

Câu 139: Có bao nhiêu số gồm 8 chữ số, trong đó có đúng hai chữ số 2 ? 

A. 13 640 319. B. 10 640 319. c. 9 920 232. D. 3 720 087. 

Câu 140: Từ 7 chữ số 0;1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số chằn, mồi số gồm 5 chữ số khác nhau? 
A. 2520. B.21. ’ c. 1260. D.5040. 


Câu 141: Trong kì thi cuối năm lớp 11, xác suất để Bình đạt điểm giỏi môn toán là 0,92; môn văn là 
0,88. Tìm xác suất p để Bình đạt điểm giỏi ít nhất một môn. 

A. 0,9904. B.0,5. c. 0,8096. D. 0,0096. 


Câu 142: Tìm hệ số của X 1 trong khai triển 
triển bằng 1080. 

A. -810. B. 10. 


3x 2 -- 

x) 


với X 0 , biết hệ số của số hạng thứ ba trong khai 


c. -1800. D. 1034. 


Câu 143: Một hộp chứa 12 thẻ, trong đó có 2 thẻ ghi số 1; 4 thẻ ghi số 5 và 6 thẻ ghi số 10. Chọn ngẫu 
nhiên 6 thẻ. Tìm xác suất p để các số được chọn có tổng các số không nhỏ hơn 50. 


A. p = 


132 
924 ■ 


B. p = 


37 

924 


c. p = 


127 

924 


D. p = 


99 
924 ■ 


Câu 144: Gieo một con súc sắc cân đối ba lần. Tìm xác suất p để có đúng hai lần xuất hiện mặt 6 chấm. 


A. P = -ZT~. B. p = —7—. c.p = -. D. p = —Ị—. 

216 216 6 216 

Câu 145: Hòi có bao nhiêu số chẵn gồm 6 số khác nhau đôi một trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẻ ? 
A. 40000. B. 24000. c. 48000.' D. 42000. 


Câu 146: Học sinh A thiết kế bảng điều kiển điện tử mờ cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, 
mồi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Đe mờ cửa cần nhấn 
liên tiếp 3 nút khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có 
tổng bằng 10. Học sinh B không biết quy tắc mờ cửa trên, đã nhấn ngẫu nhiên liên tiếp 3 nút khác nhau 
trên bảng điều kiển. Tìm xác suất p để B mờ được cửa phòng học đó. 

A. p = ị. B. p = 4~. c. P = T. D. p = ị. 

45 45 90 9 

Câu 147: Hòi có bao nhiêu số tự nhiên có hai chừ số mà hai chữ số của nó đều chẵn ? 

A. 10. B. 16. c. 20. D. 25. 


Câu 148: Một chiếc tàu của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam khoan thăm dò dầu khí trên thềm lục địa 
tỉnh Bình Thuận có xác suất khoan trúng túi dầu là p. Tìm p biết rằng trong hai lần khoan độc lập, xác 
suất để chiếc tàu đó khoan trúng túi dầu ít nhất một lần là 0,36. 


Đại sô và Giải tích 11 


55 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


3 5 

A. p = 4. B .p = ị. 

5 9 

Câu 149: Giải bất phương trình 2C 2 ĩ+l + 3 A 2 < 30. 


A. ~--<x <3. 
2 


B. x = 3. 


c. p = ị-. 
2 


c. x = 2. 


D. p = ị. 
5 


D. 0< X < 3. 


Câu 150: Gieo hai con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tìm xác suất p để tổng số chấm trên mặt xuất 
hiện của hai con súc sắc bằng 8. 


A . p = 


36 


B. p = 


12 


c. p = í. 
6 


D. p = 


21 


Câu 151: Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Tìm xác suất p 
để lấy được hai quả cầu trắng . 


A. p = 


12 


B. p = 


c. p = 


10 


D. p 


6 _ 

30 30 30 30' 

Câu 152: Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ xếp ngoi ngẫu nhiên quanh bàn tròn. Tìm xác suất p để cho nam, nữ 
ngồi xen kẽ nhau. 


A. p = 


2880 


B. p = 


2880 


c . p = 


2990 


D. p 


3880 


482880 362880 362990 363880 

Câu 153: Đe kiểm tra chất lượng sản phẩm từ một công ty sữa, người ta đã giử đến bộ phận kiểm nghiệm 
5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để 
phân tích mẫu. Tính xác suất p để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại. 

. 5 3 3 1 

A . p=4~. B. p=4~. c. p=4. D. p=4. 

11 11 5 5 

Câu 154: Gieo ba con súc sắc cân đối. Tìm xác suất p để số chấm xuất hiện trên ba con của ba con súc 
sắc nhu nhau. 


A. p = 

36 


B. p = 


1 


c. p = 


12 


D. p = 


216 216 216 
Câu 155: Gieo một con súc sắc cân đối hai lần. Tìm xác suất p để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm. 


A. p = |. B. p = c. p = ị. 

9 36 6 


D. P = ^~. 
36 


Câu 156: Có bao nhiêu cách xếp năm bạn học sinh A,B,C,D và E vào một chiếc ghế dài đủ năm chồ 
ngồi sao cho hai bạn Avầ E ngồi ở hai đầu ghế ? 

A. 9. B°12. c. 16. D. 24. 

Câu 157: Có bao nhiêu số tự’ nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 ? 

A. 20. B. 925. c. 952. D. 120. 

Câu 158: Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 qủa cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 quả. Tính xác 
suất p sao cho bốn quả cầu lấy ra cùng màu. 


A . p = 


B. p = 


7 


c. p = 


D. p = 


8 


14 120 210 105 

Câu 159: Có hai hòm đựng thẻ, mỗi hòm đựng 12 thẻ đánh số từ 1 đến 12. Từ mồi hòm rút ngẫu nhiên 
một thẻ. Tìm xác suất p để trong hai thẻ rút ra có ít nhất một thẻ đánh số 12. 


A. p = 

12 


B. p = 


1 


c . p = 


121 


D. p = 


23 


144 144 144 

Câu 160: Cho n số nguyên dương thỏa mãn 5C" _1 = cị . Tìm số hạng chứa X 5 trong khai triển nhị thức 


Niu-tơn 


í 2 
nx 


1 


V 


14 X 


,x ^ 0. 


Đại sô và Giải tích 11 


56 


Chưoug II. Tổ họp - Xác suất 





















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. -35x 5 . B. ~x 5 . c. -^ịx 5 . D. -^-x 5 . 

14 16 16 

Câu 161: Cho tập nền £ = j0;l;2;3;4;5}. Có thể lập được bao nhiêu số chằn, mồi số gồm 5 chữ số khác 
nhau ? 

A. 213. B. 30. c. 312. D. 120. 

Câu 162: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ trong khoảng (2000; 3000) có thể tạo nên từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 
nếu các chữ số đó khác nhau. 

A. 36 B. 60. c. 120. D. 108. 

Câu 163: Giải phương trình A\c*~ l - 48. 

A. x = 4. B. x = 5. c. x = 2. D. X = 1 và x = 3. 

Câu 164: Có 4 con đường từ A đến B, 2 con đường nối từ B đến c và 3 con đường nối từ c đến D . Có 
bao nhiêu cách đi từ A đan D mà qua B và c chỉ một lần ? 

A. 8. B. 42. c. 24. D. 12. 

Câu 165: Gieo ba con súc sắc cân đối một cách độc lập. Tìm xác suất p để tổng số chấm trên mặt xuất 
hiện của ba con súc sắc bằng 9. 

5 _ _ 5 _ _ 9 _ _ 25 

A, p = —7—. B. p = —7—. c. p = -f-. D. P = -Z7~. 

216 216 216 216 

Câu 166: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển (1 + x) 12 . 

A. 297. B. 792. c. 729. D. 972. 

Câu 167: Gieo hai con súc sắc cân đối. Tìm xác suất p để hiệu số chấm trên mặt xuất hiện của hai con 
súc sắc bằng 2. 

A. p = -r~. B.p = =-. c .p = i~. D. P = A . 

12 9 36 9 

Câu 168: Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. Tìm 
xác suất p để chọn được hai viên bi khác màu. 

A - p = 77- B. p = c. p = D . p = ậ~. 

66 66 66 66 

Câu 169: Cho đa giác đều n đỉnh (ne N,/2>3). Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo. 

A. /2 = 27. B. /2 = 18. c. /2 = 21. D. /2 = 15. 

Câu 170: Có bao nhiêu cách xếp năm bạn học sinh A,B,C,D và E vào một chiếc ghế dài đủ năm chỗ 

ngồi sao cho bạn c ngồi chính giữa? 

A. 16. B. 24. c. 12. D. 42. 

Câu 171: Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Tìm xác suất p để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần 

gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ờ lần gieo thứ ba. 

A.P.Ả B '.P.2L. c .p=* 

216 216 216 216 

Câu 172: Trên tập B = {l; 2; 3;4;5; 6; 7} có thể lập thành được bao số tự nhiên gồm bảy chừ số khác nhau. 

A. 4050. B. 4500. c. 5400. D. 5040. 

Câu 173: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình c x ~ l +c x ~ 2 + c*~ 3 + ... + C* -10 = 1023. 

A. V = 10. B. x = ll và X = 8. c. X = 11. D. X = 10 và x = 9. 


Câu 174: Tìm hệ số của số hạng chứa X 8 trong khai triển nhị thức Niu-tơn của 


í 


1 


V 


,7 , 

V 1 y 


, biết rằng 


c:-c 3 =7(n + 3). 

A. c\ r x\ 


B. c; U 8 - 


c. C:.x\ 


D. ơ w .x\ 


Đại sô và Giải tích 11 


57 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 175: Số 31752000 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 

A.420 B.120 cT240 D.128 

Câu 176: Một tập hợp có 100 phần tử. Hỏi nó có bao nhiêu tập con có nhiều hơn 2 phần tử ? 

A. 2 100 -5051. B. 2 100 +5051. c. 2 100 . D. 5051. 

Câu 177: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau và lớn hơn 6000 ? 

A. 1008. B. 24000. c. 3003. D. 1800. 

Câu 178: Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, có bao nhiêu cách chọn một số hoặc là số chẵn hoặc là số 
nguyên tố ? 

A. 9. B. 3. c. 7. D. 5. 

Câu 179: Trong đợt ứng phó dịch MERS-CoV, Sờ Y tế thành phố đã chọn ngẫu nhiên 3 đội phòng chống 
dịch cơ động trong 5 đội của Trung tâm y tế dự phòng thành phố và 20 đội của các Trung tâm y tế cơ sở 
để kiểm tra công tác chuẩn bị. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 2 đội của Trung tâm y tế cơ 
sở được chọn. 

A. 2900. B. 2300. c. 2090. D. 9020. 

Ả 4 15 

Câu 180: Giải bất phương trình sau: —— < —. 

p p , 

n+2 n -1 

A. n = 4, /2 = 5, n = 6. B. n = 2, /7 = 3, n = 4. c. n = 3,n = 2,77 = 5. D. n — 3,/7 = 4, /2 = 5. 

Câu 181: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1, 2, 3, ..., 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ và nhân hai số ghi trên 
hai thẻ với nhau. Tìm xác suất p để tích nhận được là số lẻ. 


> 

• 

II 

1 ^ 

B. p = ~. 

c .!>=». 

D. p 

18 

9 

18 

6 

Câu 182: Số 360 có bao nhiêu ước nguyên dương ? 



A. 24. 

B. 36. 

c. 12 . 

D. 42. 

Câu 183: Giải phương trình C,Ị n+1 +cị ĩ+1 + ... + C" n+l 

II 

to 

to 

o 

1 

1— 1 ‘ 


A. n = 10 và /7 = 11. 

• 

3 

II 

1— 1 ‘ 

p 

c. n = 11. 

D. n = 11 và n = 7. 


ÔN TẬP THI THPT 

Câu 1: Với 77 là số nguyên dương thỏa mãn A 2 - C"~l = 54, hệ số của số hạng chứa X 20 trong khai triển 


( 

X 5 + 
V 


—Y 

X 3 ) 


bằng ? 


A. 25344* 20 . B. 25344. c. 25342. D. 25342* 20 

Câu 2: Tìm hệ số của X 4 trong khai triển p(x) = (l-x-3x 3 ) với 77 là số tự nhiên thỏa mãn hệ thức 


cr 2 + 6n + 5 = i£i- 

A. 480. B. 310. c. 480* 4 . D. 310x 4 . 

Câu 3: Ba bạn A, B , c mồi bạn viết ngầu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1; 19]. Tìm xác suất 
p để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3. 

A. P. l M. B tf.s D .p™ 

6859 6859 6859 323 

Câu 4: Một tổ gồm 9 học sinh gồm 4 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên từ tổ đó ra 3 
học sinh. Tìm xác suất p để trong 3 học sinh chọn ra có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ. 

A. p = B. P = ^~. c. p = ^~. D. P = ^~. 

21 21 42 42 


Câu 5: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức P(x) = (jf+l) 6 + (x+l) 7 +... + (x + 1) 12 . 
A. 1711. B. 1715. c. 1287. D. 1800. 


Đại sô và Giải tích 11 


58 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 













Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 6: Cho tổng các hệ số của khai triển của nhị thức 


r 


1 


V 


chứa X trong khai triển đó. 


x + — 

V XJ 


,ne N* bằng 64. Tìm số hạng không 


A. r 3 = 15. B. T 2 = 15. c. 7;=-10. D. T 5 = 20. 


Câu 7: Với n là số nguyên dương thỏa mãn c\ + c 3 = 13n. Tìm hệ số của số hạng chứa X 5 trong khai 


V 


• Ẫ , . ( , 1 

triên của biêu thức X + — - , X * 0. 

'v X ) 

A. 101. B. 120 . c. 210 . D. 240. 

Câu 8 : Với năm chữ số 1, 2, 3, 4, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau và 
chia hết cho 2 ? 

A. 48. B. 120 . c. 24. D. 12 . 

Câu 9: Từ 15 học sinh gồm 6 học sinh giỏi, 5 học sinh khá, 4 học sinh trung bình, giáo viên muốn lập 
thành 5 nhóm làm 5 bài tập lớn khác nhau, mồi nhóm 3 học sinh. Tính xác suất để nhóm nào cũng có học 
sinh giỏi và học sinh khá. 


A. p = 


216 


B. p = 


108 


c. p = 


216 


D. p 


72 


7007 7007 35035 7007 

Câu 10: Gọi s là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập A = {0;1;2;3;...;9}. Chọn ngẫu 

nhiên một số từ tập s. Tìm xác suất p để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 7875. 

3 „ _ 1 „ J 1 _ _ 1 


A. p = 


B. p = 


c . p = 


D. p 


50000 15000 450000 5000 

Câu 11: Gọi s là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số 
1; 2; 3; 4; 6. Chọn ngầu nhiên một số từ s , tìm xác xuất p để số được chọn chia hết cho 3. 


A. P = T. 
10 


B. p = í. 
5 


c. p = =-. 

5 


D. P = —_. 
15 


Câu 12: Tìm hệ số của X 9 trong khai triển biểu thức f(x) = (1 + x) +(l + x) +... + (l + x) . 

A. 3003. B. 2901. c. 3001. D. 1008. 

Câu 13: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 38 học sinh ? 

A. A, 2 8 . B. 2 38 . c. C 3 V D. 38 2 . 

Câu 14: Cho A , B là hai biển cố xung khắc. Biết P(A) = ^-,P(B) = —. Tính P(AuB). 

3 4 

A. P(A(J B) = —. B. P(AuB) = ị. c . P(AvB) = Ị~. D. P(Aufl) = ị. 

12 7 12 2 

Câu 15: Một lớp học có 30 học sinh gồm có cả nam và nừ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để tham gia hoạt 

9 , w Ẩ - ^ 12 ~ Ấ 

động của Đoàn trường. Xác suât chọn được 2 nam và 1 nừ là . Tính sô học sinh nừ của lớp. 

A. 15. B. 14. c. 17. D. 16. 


Câu 16: Số các tổ hợp chập k của n (0 <k<n) phần tử là: 


A. A* = 


n\ 


(n — k)\ 


B - K - 


n\ 


n\ 


k\(n-k)\ 


c. c; = 

n (n-k)\ 


D. ct = — 

n k\(n-k)\ 


Câu 17: Tìm hệ số của x ố trong khai triển 


— + x" 




3n+ỉ 


với X ^ 0, biết n là số nguyên dương thỏa mãn 


3C 2 n+ì + nP 2 = 4At. 

A. 210x 6 . B. 252x ố . c. 210. D. 252. 

Câu 18: Danh sách lớp của bạn Phúc đánh số từ 1 đến 45 . Phúc có số thứ tự là 21. Chọn ngẫu nhiên một 
bạn trong lớp để trực nhật. Tính xác suất p để chọn được bạn có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của Phúc. 


Đại số và Giải tích 11 


59 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


2 21 24 

A . p=4. B. p=4è. c 

5 45 45 

Câu 19: Có bao nhiêu số tự nhiên chằn gồm 3 chữ số khác nhau ? 

A. 720. B. 3003. c. 540. 

Câu 20: Tính tổng 5 của các hệ số trong khai triển biểu thức (1 - 2x) 2018 . 

A. 5 = 2018. B. 5 = 1. c. 5=1. 

Câu 21: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức x(x—2) 6 + (3x-l) 8 . 

A. 13668. B. -13668. c. -13548. 

Câu 22: Tìm số hạng không chứa X trong khai triển nhị thức Newton của 


D. p = ị. 
9 


D. 328. 

D. 5 = 2019. 


D. 13548. 


r 


V 


2x 2 - — 
X) 


(x4 o), biết rằng 


1 ,c\ + 2.C 2 + 3.C 3 +... + n.C” = 25677 ( c k n là số tổ hợp chập k của n phần tử). 

Â. 4889888. B. 49888. c.48988. D. 489888. 

Câu 23: Từ một hộp chứa 9 quả cầu màu đỏ và 6 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. 

Tìm xác suất p để lấy được 3 quả cầu màu xanh. 

12 4 24 5 

A. p = B. P = ^7- c. p = 44. D. P = 4t- 

65 91 91 21 

Câu 24: Cho 77 là số nguyên dương thỏa mãn 5C* - c 2 = 5. Tìm hệ số a của X 4 trong khai triển của 


biểu thức 


2x+ 


1 


V' 


* 2 y 


A. (7 = 3360. 


B. a = 256. 


c. (7 = 45. 


D. a = 11520. 


Câu 25: Tìm hệ số của X 10 trong khai triển biểu thức (l + x + x 2 + x 3 ) . 

A. 101. B. 109. c. 210. D. 420. 

Câu 26: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức p(x) = (l + x) + 2(l + x) 2 +... + 8(1 + x) 8 . 

A. 256. B. 720. c. 190. D. 636. 

Câu 27: Biết hệ số của X 2 trong khai triển biểu thức (14+ x)" là 3040. số nguyên dương n bằng bao 
nhiêu? 

A. 77 = 22. B. 77 = 19. c. 77 = 21. D. 77 = 20. 


Câu 28: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức x(2x-l) 6 + (x-3) 8 . 

A. -1272. B. -1752. c. 1272. D. 1752. 


Câu 29: Tìm hệ sô cúa X 7 trong khai triên biêu thức 
trong khai triển bằng 1080. 


f , 2 Y ,. , 

3x — với X ^ 0, biêt hệ sô của sô hạng thứ ba 


V 


X 


A. -810. 


B. 1800. 


c. -180. 


D. 1080. 


Câu 30: Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quá cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả 

cầu. Tìm xác suất p đế lấy được 3 quả cầu màu xanh. 

24 12 2 1 

A. p = —. B. p =—. c. p = —. D. p = —. 

91 91 91 12 


Câu 31: Ba bạn A,B,C mồi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1; 14]. Tìm xác 
suất p để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3. 

31 _ 457 _ _ 307 _ _ 207 

A. P = Yr. P = TZZZ- c. P = TZZZ- Đ. p = 

91 1372 1372 1372 

Câu 32: Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. P(À) + P(B) < 1. 

B. P(A) + P(B) = 1 


Đại sô và Giải tích 11 


60 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 














Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


c. Hai biến cố A và B đồng thời xảy ra. 

D. Hai biến cố A và B không đồng thời xảy ra.. 

Câu 33: Có bao nhiêu cách xếp 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 8 cuốn sách Hóa lên một kệ sách 
sao cho các cuốn sách cùng một môn học thì xếp cạnh nhau, biết các cuốn sách đôi một khác nhau? 


A. 5!.6!.8L B. 3.5!.6!.8!. c. 1440. D. 6.5!.6!.8!. 

Câu 34: Tính tổng s = Cị m -2.5CỈ m + 3.5 2 C ĩ ms - ...-20Ỉ8.5 2017 c™ll 

A. 5 = 1009.2 4035 . B. s = -1009.2 4034 . c. s = -1009.2 4035 . D. s = 1009.2 4034 . 

Câu 35: Cho khai triển (1 - 2x) 20 = a 0 + a t x + a 2 x 2 -4-f a 10 x 10 . Tìm s = a 0 + a l + a 2 H-h a 20 . 

A. s = 2 20 . B. s = -l. c. 5 = 1. D. 5 = 3 20 . 

Câu 36: Số tự nhiên n thỏa c\ + 2.C 2 +... + n.C" = 11264. Tìm n. 

A. n = 9. B. n - 12. c. /2 = 11. D. n = 10. 


Câu 37: Tìm hệ số của số hạng chứa x s trong khai triến 


ì_ 

ữ 


V 


- + yjx 


biết n là số nguyên dương thỏa 


mãnC + ;-C 3 = 7(rc + 3). 

A. 313. B. 495. c. 1303. D. 13129. 


Câu 38: Tìm số cách chọn ra một nhóm 5 người trong 20 người sao cho trong nhóm đó có 1 tố trưởng, 
1 tô phó và 3 thành viên còn lại có vai trò như nhau. 

A. 1860480. B. 1140. c. 15504. D. 310080. 


Câu 39: Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau biết P(A) = 0,4; P(B) = 0,3. Tính P(AB). 
A. P(AB) = 0,7. B. P(AB) = 0,12. c. P(AB) = 0,58. D. P(AB) = 0,1. 


Câu 40: Biết tông các hệ số của ba số hạng đầu trong khai triên 

bằng 49 . Tìm hệ số của số hạng chứa X 3 trong khai triển đó. 

A.-160. B. -170. c. 120. 


r 


\ n 


X - 

V XJ 


-tc^rựr 

k =0 


í 2 Y 


D. 220. 


Câu 41: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau ? 
A. 2\ B. As 2 . c. cị. D. 8 2 . 


Câu 42: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức x(2x-1) 6 + (3x-l) 8 . 

A. -13848. B.13848. c.13368. D. -13368. 

Câu 43: Có 11 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 11, người ta rút ngẫu nhiên hai thẻ khác nhau. Tìm xác 
suất p để rút được hai thẻ mà tích hai số được đánh trên thẻ là số chằn. 

8 9 2 3 

A. P = —~. B . p = -r~. c. p = -r-. D . p = 4~. 

11 11 11 11 

Câu 44: Ba bạn A,B,C mồi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tụ nhiên thuộc đoạn [1;16]. Tìm xác 
suất p để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3. 

A .P = ỊL. B , r Ă±. c ,p = m. B.p=™ 

512 56 4096 2048 

Câu 45: Ba bạn A,B,C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1; 17]. Tìm xác 

suất p để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3. 

A c ,P=Ị™ D .rA™ 

68 4913 4913 4913 

Câu 46: Lớp 11A có 40 học sinh trong đó có 12 học sinh đạt điểm tổng kết môn Hóa học loại giỏi và 13 

học sinh đạt điểm tổng kết môn Vật lí loại giỏi. Biết rằng khi chọn một học sinh của lớp đạt điểm tổng kết 

môn Hóa học hoặc Vật lí loại giòi có xác suất là 0,5. Tìm số học sinh đạt điểm tổng kết giỏi cả hai môn 

Hóa học và Vật lí. 

A. 5. B. 7. c. 9. D. 3. 


Đại sô và Giải tích 11 


61 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 




















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 47: Lớp 11A có 44 học sinh trong đó có 14 học sinh đạt điểm tổng kết môn Hóa học loại giỏi và 15 
học sinh đạt điểm tổng kết môn Vật lý loại giòi. Biết rằng khi chọn một học sinh của lớp đạt điểm tổng 
kết môn Hóa học hoặc Vật lý loại giòi có xác suất là 0,5. Tìm số học sinh đạt điếm tống kết giỏi cả hai 
môn Hóa học và Vật lý. 

A. 5. B. 7. c. 6. D. 8. 

Câu 48: Cho hình vuông ABCD . Trên các cạnh AB , BC , CD, DA lần lượt cho 1, 2, 3 và n điểm 
phân biệt (ft>3, ne N) khác A, B , c, D. Lấy ngẫu nhiên 3 điểm từ n + 6 điểm đã cho. Biết xác suất 


lấy được 1 tam giác là 
A. n = 10. 


439 

560 


. Tìm n. 


B. n = 21. 


c. n = 7. 


D. /1 = 12. 


Câu 49: Trong kì thi thử THPT Quốc Gia, An làm để thi trắc nghiệm môn Toán. Đề thi gồm 50 câu hỏi, 
mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng; trả lời đúng mỗi câu được 
0,2 điếm. An trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 45 câu, 5 câu còn lại An chọn ngẫu nhiên. Tính 
xác suất để điểm thi môn Toán của An không dưới 9,5 điểm. 

3 13 53 _ _ 7 

A. p = ~. B. P = c. p = 4r~. D. p = — L-. 

4 1024 512 1024 

Câu 50: Một hộp đựng hai viên bi màu vàng và ba viên bi màu đỏ. Có bao nhiêu cách lấy ra hai viên bi 
trong hộp? 

A. 10. B. 20. c. 5. D. 6. 


Câu 51: Một đề kiểm tra 15 phút có 10 câu hòi trắc nghiệm, mồi câu có bốn phương án trả lời, trong đó 
có một phương án đúng, trả lời đúng được 1,0 điểm. Một thí sinh làm cả 10 câu, mồi câu chọn một 
phương án. Tìm xác suất p để thí sinh đó đạt từ 8,0 trờ lên. 


A. p = 


436 
4 10 • 


B. p = 


65 


,10 • 


c. p = 


101 


,10 


D. p = 


56 


4 


10 


Câu 52: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh ? 

A. 34 2 . B. A 2 4 . c. c£ D. 2 34 . 

Câu 53: Cho số nguyên dương n thỏa mãn c\ n + c\ n + • • • + c 2 "' 1 = 512. 


Tính tổng 


5 = 2 2 c 2 n -3 2 C„ 3 + ■ ■ • + (-1)" .n 2 .C". 

A. 5 = 7. B. 5 = 9. c. 5 = -l. D. 5 = 5. 

Câu 54: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau ? 

A. 7 2 . B. c 2 . c. A 2 . D. 2 7 . 

Câu 55: Trong mặt phăng cho 15 điêm phân biệt trong đó không có 3 điêm nào thăng hàng. Tìm sô tam 
giác có đỉnh là 3 trong số 15 điểm đã cho. 

A. Aj 3 5 . B. Ạ 3 s - 15. c. Ợ 5 . D. C, 3 5 -15. 

Câu 56: Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu? 

A. 20. B. 170. c. 360. D. 190. 


Câu 57: Cho các số nguyên dương k,n(k<n). Mệnh đề nào dưới đây sai ? 


A. c>cr = c;. B.A k n =klơ n . c. c;-‘=c*. D. c„* = —. 

\n — k)\ 

Câu 58: Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 4 học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, thầy 
giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Tìm xác suất đê hai học sinh tên Anh lên bảng. 

A. P = A~. B. P = A~. c. P = A~. D. P = A~. 

260 780 390 130 


Câu 59: Cho khai triển (l-4x) 18 = a 0 + a ỉ x + ...ã ỉs X 18 . Tìm a 3 . 

A. a 3 = -52224. B. a 3 = 2448. c. a 3 = 52224. 


D. a 3 = -2448. 


Đại sô và Giải tích 11 


62 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 


















Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 60: Trong một chiếc hộp có 7 viên bi trắng, 8 viên bi đỏ và 10 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 6 
viên bi. Tính xác suất của biến cố A: “6 viên bi lấy ra cùng một màu”. 


A. P(À) 


17 

5060' 


B. P(A) 


7 

5060' 


c. P(A) 


73 

5060' 


D. P(A) 


27 

5060' 


Câu 61: Một đề thi môn Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả 
lời, trong đó có một phương án đúng. Học sinh chọn đúng đáp án được 0,2 điêm, chọn sai đáp án không 
được điếm. Một học sinh làm đề thi đó, chọn ngẫu nhiên các phương án trả lời của tất cả 50 câu hỏi. Tìm 
xác suất p để học sinh đó được 5,0 điểm. 


A. 



B. p = 


3 25 A 2 o 

4 50 


>25 /-«25 


c.p= 50 


.50 


D. p = 


c. 


25 

50 


.50 


Câu 62: Trong không gian cho 2 n điểm phân biệt (/ĩ>3,/ỉgN), trong đó không có 3 điểm nào thẳng 

hàng và trong 2 n điêm đó có đúng n điêm cùng nằm trên mặt phăng. Biết rằng có đúng 505 mặt phăng 
phân biệt được tạo thành từ 2 n điếm đã cho. Tìm n ? 

A. /7 = 8. B. n = 9. c. /2 = 12. D. /2 = 22. 

Câu 63: Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả 

cầu. Tìm xác suất p đế lấy được 3 quả cầu màu xanh. 

4 4 24 33 

A. P-——. B. P-——. c. p = -ậz~- D . P = Ẽ. 

165 455 455 91 


Câu 64: Tìm hệ số của số hạng chứa X 5 trong khai triển (l + x+x 2 + x 3 ) . 

A. 1340. B. 1001. c. 1902. D. 252. 

Câu 65: Cho số tự nhiên n thỏa mãn A 2 + 2 c n n = 22. Tìm hệ số của số hạng chứa X 3 trong khai triển của 
biểu thức (3x-4 ) n . 

A. 4200. B. 1080. c. -1440. D. 4320. 

Câu 66: Tìm giá trị của H = —— + ——— + —-ị — + ...+ _—— — + _-_ . 

1! 2018! 212017! 3!2016! 100811011! 100911010! 

22017 _ ị 2 2018 2 2018 — 1 2 2017 

A ' H= 2018! ■ B ’ H = 2019!‘ c - H = 2Q 19Ị • D ’ H = 2018!’ 

Câu 67: Từ 12 học sinh gồm 5 học sinh giỏi, 4 học sinh khá, 3 học sinh trung bình, giáo viên muốn 
thành lập 4 nhóm làm 4 bài tập lớn khác nhau, mỗi nhóm 3 học sinh. Tìm xác suất p đê nhóm nào cũng 
có học sinh giỏi và học sinh khá. 

A. P = ^. B. P = Ị^~. c. P = ^~. D. P = Ậ l -. 

385 385 385 385 

Câu 68: Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. 

Tìm xác suất p đê lấy được 3 quả cầu màu xanh. 

5 1 _ _ 7 _ _ 2 

A. P = -~. B. p = ~r~. c. p = D. p = 3 . 

12 22 44 7 

Câu 69: xếp 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ vào một bàn tròn 10 ghế. Tìm xác suất p đê không có hai 
học sinh nữ ngồi cạnh nhau. 

A. p = -ị~. B. P = -4~. c. p = 4~. D. p = 4~. 

120 1008 42 42 

Câu 70: Có bao nhiêu kết quả xảy ra khi bò phiếu bầu 1 bí thư, 2 phó bí thư và 1 ủy viên từ 30 đoàn viên 
thanh niên của một lớp học? 

A. 164430. ’ ’ B. 4060. c. 24360. D. 328860. 

Câu 71: Cho A là tập hợp gồm 20 điểm phân biệt, số đoạn thẳng có hai đầu mút phân biệt thuộc tập 
A là bao nhiêu? 

A. 380. B. 190. c. 120. D. 240. 


Đại sô và Giải tích 11 


63 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 



























Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 72: Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các số 
1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ A. Tìm xác suất p để được một số chia hết cho 5. 


A. p = 


30 


B. P = A 
6 


c. p = ị. 
6 


D. p = 

3 


Câu 73: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn c° + 2 c' + 2 2 c 2 + ... + VC" = 14348907 . Tìm hệ số của số 


hạng chứa X 10 trong khai triên của biêu thức 


X 2 - 


V 


* 3 J 


,(x*0). 


A. 2310. B. 32760. c. 1324. D. 1365. 

Câu 74: Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh đi lao 
động, trong đó có 2 học sinh nam ? 

A. c 2 .c 4 . b. a^.a, 4 . c. c 6 2 + c 9 4 . D. 4 2 + Ạ 4 . 

Câu 75: Cho tập hợp A = {l; 2; 3; 4; 5} . Gọi s là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số, các 

chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số thuộc tập A. Chọn ngầu nhiên một số từ 5 , tìm 
xác xuất p để số được chọn có tổng các chữ số bằng 10. 


A. P = -T- 

25 


B. P = ^~. 
14 


c. P = ^~. 

34 


Đ. P = ^~. 

25 


Câu 76: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức x(3x-l) 6 + (2x-l) 8 . 

A. 3007. B. -3007. c. -577. D. 577. 

Câu 77: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức p(x) = x(l- 2x) 5 4- X 2 (l + 3x) 10 . 

A. 3320. B. 510. c. 2230. D. 1232. 

Câu 78: Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số 
thuộc A. Tính xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 25 . 


A. P = ^~. 
27 


B. p = 


13 


c. p = 


43 


324 324 

Câu 79: Số tự nhiên n thỏa mãn l.C ; 1 , + 2.C 2 + ... + n.C'j =1024. Tìm n. 
A. n = 10. B. n = 9. c. « = 8. 


D. p = 


n 

324 


D. n = l. 


Câu 80: Một hộp chứa 11 quả cầu trong đó có 5 quả màu xanh và 6 quả đỏ. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 
quả cầu từ hộp đó. Tìm xác suất p đế 2 lần đều lấy được quả màu xanh. 


A. P = 

22 


B. p = ^~. 
11 


c. P = -Ị~. 
55 


D. p = 


220 


Đại sô và Giải tích 11 


64 


Chưoug II. Tổ họp - Xác suất 











Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ÔN KIỂM TRA CHƯƠNG II 
ĐÈ 01 

Câu 1: Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 có 4 môn thi trắc nghiệm và 4 môn thi tự luận. Một giáo 
viên được bốc thăm ngẫu nhiên đế phụ trách coi thi 5 môn. Tìm xác suất p đế giáo viên đó phụ trách coi 
thi ít nhất 2 môn trắc nghiệm. 

2 „ _ 13 2 1 

A . p = é. B. P = -~7. c. p = 4. D.p = ~. 

7 14 5 4 

Câu 2: Gọi s là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số từ s, tính xác suất p để số được chọn là số chằn. 

1 2 91 3 

A. p = B. p = 4. c. p = -rr-. D. p = 4. 

3 7 210 7 

Câu 3: Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đen. Hộp thứ hai chứa 
4 quả cầu trắng, 6 quả cầu đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một quả. Tìm xác suất p đê lấy ra hai quả 
khác màu. 

24 13 12 _ 3 

A. P = ^. B. p = c. p = 44. Đ.p = ị. 

25 25 25 5 

Câu 4: Có 5 nhà Toán học nam, 3 nhà Toán học nữ và 4 nhà Vật lý nam. Lập một đoàn công tác 3 người 
cần có cả nam và nữ. cần có cả nhà Toán học và nhà Vật lý. Hỏi có bao nhiêu cách lập ? 

A. 220. B. 90. C.1320. D 32. 

Câu 5: Trong không gian cho tập hợp gồm 9 điếm trong đó không có 4 điếm nào đồng phăng. Hỏi có thế 
lập được bao nhiêu tứ diện với các đỉnh thuộc tập hợp đã cho ? 

A. 94. B. 36. ’ c. 126. D. 3024. 

Câu 6: Tìm số nghiệm của phương trình 2 p +6 A 2 n - p Ál = 12. 

A.2. B. 1 . c. 3. D. 0 . 

Câu 7: Cần phân công ba bạn từ một tô có 10 bạn đế trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách phân công khác 
nhau ? 

A. 720. B. 360. c. 30. D. 120. 

Câu 8: Một hộp đựng chín thẻ đánh số từ 1 đến 9. Tìm xác suất p để rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai 
số ghi trên thẻ với nhau có kết quả nhận được là một số chẵn. 

1 5 13 7 

A. p = ~. B. p = ị. c. P = t4. D. p = 4-. 

6 9 18 18 

Câu 9: Tố của An và Bình có 7 học sinh, sắp xếp 7 học sinh ấy theo một hàng dọc mà An đứng đầu 
hàng, Bình đứng cuối hàng. Hòi có bao nhiêu cách sắp xếp như vậy ? 

A 120. ^ B. 5040. c. 216. D. 240. 

Câu 10: Một hộp đựng bốn viên bi xanh, ba viên bi đỏ và hai viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. 

Tìm xác suất p đế chọn được hai viên bi cùng màu. 

A.p = ị. B. p = ị. c. P = D. p = ị~. 

9 18 18 16 

Câu 11: Biết hệ số của X 2 trong khai triển (l + 3;c) là 90. Hãy tìm n. 

A. n — 5. B. « = 10. c. n = 9. D. n = 7. 

Câu 12: Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau biết P(A) = 0,4 ]P(B) = 0,3. Tính P(AB). 

A. P(AB) = 0,1. B. P(AB) = 0,7. c. P(AB) = 0,58. D. P{AB) = 0,12. 

Câu 13: Trong mặt phăng có 6 đường thăng song song với nhau và 8 đường thăng khác cũng song song 
với nhau đồng thời cắt 6 đường thăng đã cho. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo nên bởi 14 
đường thẳng đã cho ? 

A.96. B.420. c. 320. D. 48. 


Đại sô và Giải tích 11 


65 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 






Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 14: Cho n số nguyên dương thỏa mãn 5 C" 1 -C\ Tìm số hạng chứa X 5 trong khai triển nhị thức 


Niu-tơn 


nx' 


V’ 


14 X 


,x ± 0. 


A 37 5 

— — X . 

16 


35 5 

- — X . 

14 


B. - — 


c. 


35 5 

— X 

16 


D. -35x 5 . 


Câu 15: Giải phương trình X 1 - 2 nx — 5 = 0. Biết số nguyên dương n thỏa mãn C" 1 + C" = 9. 

A. x = ±4. B.x = 2±4ỉ. c.x = 4±yfn. D. X = 4± \Ỉ2. 

Câu 16: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau ? 

A. 1\ B. c 7 2 . c. ÁỊ. D. 2 7 . 

Câu 17: Gọi 5 là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số từ 5, tính xác suất p để số được chọn là số chẵn. 

91 1 2 3 

A. p = ----. B. /> = 4 . c ./> = 3. D. p = ị. 

210 3 7 7 

Câu 18: Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn 
hai viên đạn một cách độc lập. Tìm xác suất p đế một viên đạn trúng mục tiêu và một viên đạn trượt mục 
tiêu. 

A p = 0,48. B. p = 0,56. c. /> = 0,84. D. /> = 0,98. 

Câu 19: Từ các số 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, có bao nhiêu cách chọn một số hoặc là số chằn hoặc là số 
nguyên tố ? 

A. 3. B. 9. c. 5. D. 7. 

Câu 20: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh ? 

A. c 3 2 4 . B. 34 2 . c. A 2 4 . D. 2 34 . 

Câu 21: Đê kiêm tra chất lượng sản phâm từ một công ty sữa, người ta đã giử đến bộ phận kiêm nghiệm 
5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiêm nghiệm chọn ngầu nhiên 3 hộp sữa đế 
phân tích mẫu. Tính xác suất p đê 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại. 

3 1 „ _ 5 „„3 

A. p = ị. B. p = 4. c. p = 4~. D. p = —. 

55 11 11 

Câu 22: Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả 
cầu. Tìm xác suất p đế lấy được 3 quả cầu màu xanh. 

24 4 _ 4 _ _ 33 

A. p = 4r~. B. P = -^~. c. P = -4-. D . p = ịị. 

455 455 165 91 

Câu 23: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức x(2x-l) 6 + (3x-l) 8 . 

A. -13368. B. 13368. c. -13848. D. 13848. 

Câu 24: Một đa giác lồi 20 cạnh có bao nhiêu đường chéo ? 

A. 190. B. 180. c. 170. D. 380. 

Câu 25: Tìm giá trị của biểu thức F = 1-10C' +10 2 c 2 -10 3 C 7 3 +...-10 2 ^ 1 C 2 ;- 1 + 10 2 \ 

A. F = 81". B. F = 81 2n . c. F = 10". D. F = 10 2 ". 


Đại sô và Giải tích 11 


66 


Chưtmg II. Tổ họp - Xác suất 












Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ĐÈ 2 

Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 38 học sinh ? 

A. 38 2 . B. A 3 2 8 . c. cị . D. 2 38 . 

Câu 2: Một lớp có 40 học sinh đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông. Có 
30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thê 
thao ? 

A. 20 . B. 10. c. 15. D. 5. 

Câu 3: Một tổ có 8 em nam và 2 em nữ. Người ta cần chọn ra 5 em trong tổ tham dự cuộc thi học sinh 
thanh lịch của trường. Yêu cầu trong các em được chọn phải có ít nhất một em nữ. Hòi có bao nhiêu cách 
chọn? 

A. 2. B. 192. c. 252. D. 196. 

Câu 4: Một tố có 7 nam sinh và 4 nữ sinh. Giáo viên cần chọn 3 học sinh xếp bàn ghế của lớp, trong đó 
có ít nhất 1 nam sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ? 

A* 28. B. 161. c. 990. D. 165. 


Câu 5: Gọi T là số hạng không chứa X trong khai triên 


( 1Y , 

2x-—~ ,X ^ 0 . Tìm số hạng T . 

{ X ] 


A. T = 240. B. T = 420. c. T = 240. D. T = 240. 

4 3 3 0 

Câu 6: Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. 
Tìm xác suất p đê lấy được 3 quả cầu màu xanh. 

1 5 7 2 

A. p = 4 ~. B. p = 4 ~. c.p = —. D. P--~. 

22 12 44 7 


Câu 7: Cho A , B là hai biến cố xung khắc. Biết P{A) - 

A. P(AvB) = Ị~. B. P(Aufl) = -k c. 
12 12 


ị,P{B) = ~. Tính P(Avj B). 

3 4 

P(Aufl) = ị. D. P(Ấufi) = Ị. 

2 7 


Câu 8: Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đen. Hộp thứ hai chứa 
4 quả cầu trắng, 6 quả cầu đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên một quả. Tìm xác suất P đế lấy ra hai quả 
cùng màu. 


12 13 24 

A. P = B. p = ~~. c.p = ~~. D. p = l. 

25 25 25 

Câu 9: Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nừ. Người ta cần chọn ra 5 em trong nhóm tham gia 
đồng diễn thê dục. Trong 5 em được chọn, yêu cầu không có quá một em nữ. Hòi có bao nhiêu cách chọn 
? 

A. 21. B. 231. c. 126. D. 105. 

Câu 10: Một bài trắc nghiệm khách quan có 10 câu hỏi. Mồi câu hỏi có 4 phương án trả lời. Hòi có bao 

nhiêu phương án chọn trả lời ? 

A. 4 10 . B. 4. c. 10 4 . D. 40. 


Câu 11: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau ? 

A. CỊ. B. 2 8 . c. 4 2 . D. 8 2 . 

Câu 12: Trong đợt ứng phó dịch MERS-CoV, Sở Y tể thành phố đã chọn ngẫu nhiên 3 đội phòng chống 
dịch cơ động trong 5 đội cúa Trung tâm y tế dự phòng thành phố và 20 đội của các Trung tâm y tế cơ sớ 
đê kiêm tra công tác chuân bị. Tìm xác suất p đế ít nhất 2 đội của Trung tâm y tế cơ sở được chọn. 

A. P = B. p = ^~. c. p = -ị~. D. /> = 4r. 

230 230 115 46 

Câu 13: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm 4 chữ số khác nhau và lớn hơn 6000 ? 

A. 24000. B. 1008. c. 1800. D. 3003. 

Câu 14: Một hộp đựng bốn viên bi xanh, ba viên bi đỏ và hai viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. 


Đại sô và Giải tích 11 


67 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 










GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 _ 

Tìm xác suất p đế chọn được hai viên bi khác màu. 

2 9 5 13 

A. p = ị. B. P = z-~. c.p = -r~. D . P = ^ị. 

9 13 18 18 

Câu 15: Tìm giá trị của biểu thức J = 3 17 c° -4.3 16 cí 7 + 4 2 .3 15 c 2 7 -4 3 .3 14 q 3 7 +...-4 17 C 1 1 7 7 . 

A. / = -l. B. 7 = 7". c. 7 = 12". D. 7 = 17. 

Câu 16: Hòi có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và nằm trong khoảng (2000; 4000). 

A. 1012. B. 1008. c 1016. D. 1006. 

Câu 17: Cho hai đường thẳng song song d Ị và d r Trên d { lấy 17 điểm phân biệt, trên d 2 lấy 20 điểm 
phân biệt. Tính số tam giác có các đỉnh là 3 điểm trong 37 điểm đã chọn trên d x và d r 
Ae 2720. B. 3230. c. 340. D. 5950. 


Câu 18: Tìm tất cả giá trị 77 là số nguyên dương thoả mãn bất phương trình: A 3 +2C"~ 2 < 9 72. 

A. 72 = 3,72 = 5. B. 72 = 4. c. n - 3,/7 = 4. D. n = 3. 

Câu 19: Cho đa giác đều 72 đỉnh, 72 e N và n > 3 . Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường chéo. 
A. 77 = 10. B. 77 = 7. c. 77 = 12. D. 77 = 9. 


Câu 20: Cho số nguyên dương 77 thỏa mãn điều kiện c ữ - 2C x n +4 c 1 
trong khai triên theo công thức nhị thức Niu_tơn của biêu thức P(x) = 


= 97. Gọi T là số hạng chứa X 


V 


x + 


x 2 y 


, JC ^ 0 . Tìm số hạng T . 


2 


A. T 2 = Ỉ2lx\ B. r 3 =211x 2 . c. r 2 =112;c 2 . D. r 3 =112;c 2 . 

Câu 21: Giải bất phương trình -X 2 -2x + 8-77>0. Biết số nguyên dương n thỏa mãn 
2C 3 -a;; 1 2 +90 = 0. 

A. x>2. B. —3<X<1. c. x<-3. Đ.-3<x<2. 

Câu 22: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6, người ta lập tất cả các số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau. Chọn 
ngẫu nhiên một số trong các số lập được. Tìm xác suất p đế số được chọn chia hết cho 3. 

A.p = ị. B .p = ị. c.p = -ị~. D. p = z~. 

3 3 360 15 


Câu 23: Tìm hệ số của X 5 trong khai triển biểu thức x(2x- 1) 6 + (x- 3) 8 . 

A. 1272. B. -1272. c. -1752. D. 1752. 


Câu 24: Trong khai triển của (l + ax) ta có số hạng đầu là 1, số hạng thứ hai là 24x, số hạng thứ ba 
là252x 2 . Hãy tìm a và 77. 


A. 


a = 8 
77 = 3 


B. \ 


a = 3 
77 = 4 


c. 


CI — 2 

77 = 8 


D. \ 


a = 3 

77 = 8 


Câu 25: Cho tập A là một tập hợp có 20 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con của tập A ? 


A. 2 20 . 


B. 20. 


c. 2 


20-1 


D. 20 20 . 


Đại sô và Giải tích 11 


68 


Chương II. Tổ họp - Xác suất 












Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ĐÁP ÁN 

CHƯƠNG II. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT 




21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

A 





















B 





















c 





















D 























41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

A 





















B 





















c 





















D 























61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

A 





















B 





















c 





















D 























81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

A 





















B 





















c 





















D 























10 

1 

10 

2 

10 

3 

10 

4 

10 

5 

10 

6 

10 

7 

10 

8 

10 

9 

11 

0 

11 

1 

11 

2 

11 

3 

11 

4 

11 

5 

11 

6 

11 

7 

11 

8 

11 

9 

12 

0 

A 





















B 





















c 





















D 























12 

1 

12 

2 

12 

3 

12 

4 

12 

5 

12 

6 

12 

7 

12 

8 

12 

9 

13 

0 

13 

1 

13 

2 

13 

3 

13 

4 

13 

5 

13 

6 

13 

7 

13 

8 

13 

9 

14 

0 

A 





















B 





















c 





















D 






















Chưong II. Tố họp - Xác suất 


Đại sô và Giải tích 11 


69 




















































































































































































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 



14 

1 

14 

2 

14 

3 

14 

4 

14 

5 

14 

6 

14 

7 

14 

8 

14 

9 

15 

0 

15 

1 

15 

2 

15 

3 

15 

4 

15 

5 

15 

6 

15 

7 

15 

8 

15 

9 

16 

0 

A 





















B 





















c 





















D 
























181 

182 

183 

A 




B 




c 




D 





ON THI THPT 




21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

A 





















B 





















c 





















D 























41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

A 





















B 





















c 





















D 























61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

A 





















B 





















c 





















D 






















Chưong II. Tố họp - Xác suất 


Đại sô và Giải tích 11 


70 



































































































































































Toán 11 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ÔN KIỂM TRA CHƯƠNG II 

ĐÈ 1 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

A 





















B 





















c 





















D 























21 

22 

23 

24 

25 

A 






B 






c 






D 







ĐÈ 2 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

A 





















B 





















c 





















D 























21 

22 

23 

24 

25 

A 






B 






c 






D 







Chưong II. Tố họp - Xác suất 


Đại sô và Giải tích 11 


71 











































































